Pháp độ -8- 
LỜI NÓI ĐẦU. 


Trong bốn bộ kinh chínhG của Tạng kinh 
(Suttantapitaka), mối quan tâm hàng đầu của Phật 
giáo là đạt đến Nípbàn nhờ tu tập bát chánh đạo. 


Trong các bộ kinh này, Đức Phật giảng thuyết 
giai đoạn cuối cùng để đi đến giải thoát, đặc tính cấp 
bách này được hiển lộ đặc biệt so với các đặc tính 
khác và có lẽ không có đặc tính nào thật nổi bật hơn 
so với đặc tính “cấp bách” này, Đức Phật mong muốn 
các đệ tử đạt đến mục tiêu cuối cùng là quả vị Vô sinh 
bất tử. 

Như người phát hiện ra cái khăn quý của mình 
đang bị lửa đốt cháy, ngay lập tức tìm cách dập tắt 
ngọn lửa. Cũng vậy, Ngài chỉ dạy đệ tử nổ lực dập tắt 
những ngọn lửa ái (tanha) để đạt đến trạng thái an 
toàn tuyệt đối, hưởng lạc Nípbàn trọn vẹn. 

Những bài kinh cổ sơ có đề cập đến ba hạng 
người đạt đến trạng thái giải thoát trọn vẹn®2), đó là: 

- Đức Phật Chánh giác (Sammnasambuddha): 
VỊ tự chứng đạt pháp vô sinh bất tử, không thầy chỉ 
dạy, đồng thời có khả năng dạy người khác chứng đạt 
quả vị này. Tức là Ngài có lời giáo hóa (sasana). 

- Đức Phật Bíchchi (Paccekabuddha- Đức Phật 
Độc Giác): Tuy Ngài tự chứng đạt, không thầy chỉ 





&)—Trung bộ kinh, Tương ưng kinh, Tăng chỉ kinh và Tiểu bộ 
kinh.(Nd) 
2)- Ở đây chì cho Vô dư y Nípbàn, hay viên tịch.(Nd) 


Pháp độ -6- 


dạy, nhưng Ngài không có khả năng giáo hóa kẻ khác 
chứng đạt pháp Bất tử, nên Ngài không có giáo 
thuyết (sasang). 


- Đức Alahán (Arahanta). VỊ chứng đạt pháp Bất 
tử nhờ sự chỉ dẫn của Đức Chánh giác và sau đó 
giảng dạy lại cho người khác tùy theo khuynh hướng 
và khả năng của mình. Các Ngài là đệ tử của Đức 
Chánh giác. 

Vì thời gian và sự nổ lực tu tập của ba bậc có sai 
khác nhau, nên phẩm vị có khác nhau là như thế. Và 
không tìm thấy hạng nào vượt trội hơn ba bậc này, 
nên ba bậc Thánh nêu trên được xem là mẫu mực lý 
tưởng, tối thiểu cũng phải đạt đến phẩm vị Alahán. 


Tất cả ba bậc Thánh nêu trên đều giống nhau về 
sự chứng đạt Nípbàn, nhưng mỗi bậc lại khác nhau ở 
những khía cạnh riêng biệt về trí thông đạt 
(pativedhañana)..., đó là do khuynh hướng và hành 
trình với phương thức (yana)© khác nhau. 


Trường phái Theravada (Nguyên Thủy), một 
trong các trường phái cổ xưa nhất so với các trường 
phái trong Phật giáo. 


Theo sự chỉ dạy của Đức Phật lịch sử, lý tưởng 
của trường phái này là “chứng đạt Alahán”, đó là 
tầm quan trọng nhất được đặt trên nền tảng yên 
tịnh, lý tưởng này thường được mô tả trong các bài 
kinh Pali. 





@)- Yana thường được dịch là cổ xe, ở đây chúng tôi dịch là phương 
thức”.(Nd) 


Pháp độ v 


Những lý tưởng khác như “chứng đạt Độc giác 
Phật, chứng đạt Chánh giác Phật” vẫn được đề cập 
đến, nhưng lại là một phạm trù khác, nên không mô 
tả chỉ tiết. 

Những trường phái khác như Sarvastivada (Hữu 
bộ) và Mahasanghika (Đại chúng bộ), trong khi ủng 
hộ tính ưu việt của các vị Thánh Alahán và lý tưởng 
Alahán, nhưng cũng quan tâm đến những lý tưởng 
khác như “lý tưởng Bíchchi Phật”, “lý tưởng Chánh 
giác Phật”, những lý tưởng này vẫn có thể đạt được 
đối với những người có ước vọng mãnh liệt, theo đuổi 
các mục tiêu đó. 


Do vậy, họ cũng thừa nhận 3 phương thức 
(uang) hay ba đường lối dẫn đến thông đạt. Tất cả 
đều có giá trị nhưng mỗi phương thức có khó khăn 
riêng, thời gian dài ngắn khác nhau, đồng thời có tác 
dụng hổ tương lẫn nhau. 

Trong tất cả các trường phái xưa, các vị Giáo thọ 
sư tiền bối, các tư tưởng gia, các thi sĩ cùng nỗ lực 
điền vào lịch sử của ba bậc giác ngộ với các câu 
chuyện riên thân, đặc biệt là “tiên thân Đức Phật”. 

Vào những thời điểm quá khứ, tiền thân các vị 
ấy tạo ra nền tảng cho những thành tựu trong tương 
lai, nỗi bật nhất là vị Bồtát Chánh giác, đó là hình 
bóng của Đức Phật Chánh giác tương laI, là người tìm 
ra “eon đường dẫn đến thông đạt pháp”. 

Đức Chánh giác là người chủ các pháp, là bậc 
đáng tôn kính và nẽ vì hơn tất cả mọi sinh chúng. 


Pháp độ -8- 


Dần dần một tác phẩm được hình thành®, bắt 
đầu miêu tả làm nổi bật lên sự phát triển của Bồtát 
hạnh hay “Phật Chánh giác tương lai” với con đường 
tu tập đầy cam go. 


Theo cách này, dáng vẻ của vị Bodhisattva 
(Bồtát), người khao khát thành Phật Chánh giác 
trong tương lai nổi bật như vầng thái dương trong 
đời sống Phật giáo phổ biến. 

Cực điểm của sự cách tân này là sự xuất hiện của 
trường phái Mahayana (Đại thừa - còn được hiểu là 
“Đại phương tiện” hay “cổ xe lớn”) vào khoảng cuối 
thế kỷ thứ I trước Tây lịch. 


Theo Mahayana thì: Trong ba phương thức (yana) 
giác ngộ, thì phương thức của Bồtát Chánh giác là tối 
thắng, hai hạng còn lại chỉ là những cách mà Đức 
Phật nghĩ ra, chỉ cho những đệ tử ít giỏi hơn tu tập, 
để hoàn thiện đi đến thành Phật Chánh giác trong 
tương lai, hai phương thức: Độc giác thừa, Thinh văn 
thừa chỉ có giá trỊ lý tưởng trong tâm. 


Trường phái Theravada, với khuynh hướng “theo 
đúng truyền thống” (còn gọi là bảo thủ) và cách ly với 
“sự cách tấn” của các trường phái khác. Tuy vẫn chấp 
nhận những thay đổi vốn phải có trong thế giới Phật 
giáo, nhưng Theravada vẫn bảo toàn các bài pháp 
trong kỳ kết tập lần I, không thay đổi khung cơ bản 
của Pháp. 


@)- Pc: Cariya pitaka— atthakatha (Chú giải Hạnh tạng). 


Pháp độ xế: 


Tuy nhiên, hình bóng của vị Bồtát đã có trong 
trường phái Theravada, thậm chí có trước khi trường 
phái cách tân Mahayana ra đời. Hình bóng vị Bồtát 
đã bắt đầu xâm nhập vào môi trường tâm linh lẫn 
văn hóa Phật giáo trong hệ thống giáo thuyết của 
Theravada. 


Hai tiêu chí trong giáo thuyết của Đức Phật, 
dường như tạo phôi thai cho sự phát triển này. 


Một là: Thực tế Đức Phật đã sử dụng từ 
“bodhisattva (Bồtát)” để chỉ chính mình vào lúc trước 
khi giác ngộ, hoặc ngay từ khi còn ở cõi trời Đẩu Suất 
(Tusitadeva), trước khi xuống nhân loại. 

Hai là: Ngài thừa nhận có nhiều vị Phật trong quá 
khứ, Đức Sakya Gotama không phải là dáng vẻ duy 
nhất trong bảng phả hệ của vũ trụ, Ngài chỉ là nhân 
vật xuất hiện mới nhất so với những vị Phật đã thành 
tựu giác ngộ và đưa nhiều chúng sinh ra khỏi chướng 
ngại của khổ luân hồi. 

Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya) có đề cập đến tên 
của sáu vị Phật trước Đức Phật Gotama (D 1H. 2) và 
cũng chỉ ra Bồtát Metteyya, Đức Chánh giác tương 
lai, người sẽ thắp lại ngọn đèn chánh Pháp sau khi bị 
chôn lấp trong bóng tối hàng ngàn kỷ nguyên phía 
trước ( D 1. 76). 

Hai tiêu chí này ám chỉ đến sự tồn tại của “các vị 
Phật tiềm năng - Phật Chánh giác tương lai” hay ám 
chỉ đến vị Bồtát đang tự hoàn thiện qua vô vàn kiếp 
sống để đạt đến đỉnh giác ngộ tối thắng. 


Pháp độ -10- 


Những thử thách và thành tựu của vị trở thành 
Phật Chánh giác của chúng ta, được ghi nhận trong 
các câu chuyện Bổn sanh, đề cập đến cách hành xử 
của Bồtát trong các kiếp quá khứ, đồng thời có liên 
hệ đến tiền thân của các vị Thánh đệ tử Alahán. 

Việc Bồtát bước vào con đường này khi nào và ra 
sao? thì có ghi trong Phật Sử (Buddhauamsga), là bản 
có thêm sau này cho Tạng Kinh (Sufta Pữaka). 


Trong bản Phật sử này, câu chuyện Bồtát 
Sumedha (Thiên Huệ) đã trở thành tiền đề kiểu mẫu 
cho tất cả sự phát triển sau này của vị Bồtát Chánh 
giác. 

Theo câu chuyện này, trong vô số kiếp trái đất xa 
xưa, Bồtát của chúng ta là ẩn sĩ Sumedha, đã ước 
nguyện ra lời (abhimhara) dưới chân Đức Phật 
DIpankara (Nhiên Đăng), vị Phật thứ 24 khi xưa. 


Khi đó cửa chứng đạt quả Chánh giác được mở ra 
cho Bồtát, để Ngài có thể trở thành Phật Chánh giác 
trong tương lai, cứu khổ (tế độ) cho nhân loại lẫn chư 
thiên. Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bồtát 
Sumedha, xác nhận sự thành công trong tương lai 
của Bồtát. 

Sau khi được Đức Nhiên Đăng thọ ký, Bồtát quán 
xét về những pháp cần tu tập để đạt được mục đích 
của mình. Mười pháp balamật hình thành, đó là 
những nền tảng ban đầu để Bồtát tu tập, tạo điều 
kiện cho “những pháp trợ đạo” (bodhisambhara) 
sinh khởi sau này. Và mười balamật được ghi nhận 
trong bản kinh Phật sử này. 


Pháp độ -11- 


Trường phái Theravada vẫn biết được hành trình 
đầy cam go của vị Bồtát Chánh giác, theo quan điểm 
của Theravada, vị trí Bồtát Chánh giác vượt trội, 
chiếm ưu thế so với những vị Bồtát Bíchchi, Bồtát 
Thinh văn, và “con đường này chỉ dành cho những cá 
nhân phi thường và hiếm có”. 


Nhưng do điều này không được tìm thấy trong các 
ghi chép cổ xưa về những bài pháp của Đức Phật nên 
những ai là đệ tử Đức Phật, thường được khuyên 
“nên làm theo những chỉ dẫn của Đức Phật”, là “tu 
tập bát chánh đạo để thành tựu Nípbàn”. 


Do vậy, phần chủ yếu văn học Pali của trường 
phái Theravada, chú trọng giải thích sâu và chỉ tiết về 
“bát chánh đạo” cùng những phân nhánh của bát 
chánh đạo. Trong khi đó, tu tập các balamật chỉ ở bề 
rộng và khái quát. 

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, có lẽ một phần do 
ảnh hưởng của Mahayana (Đại thừa), lý tưởng của 
Bồtát được tăng thịnh trong tâm của các Phật tử, vì 
thế cần phải có tác phẩm giải thích cách thực hành 
các pháp của con đường Pararmia (balamật — haụ 
con đường đến bờ kia) mà không chệch hướng, 
không ra khỏi giáo thuyết của Theravada. 

Các công trình giải thích chi tiết về sự nghiệp của 
Bồtát có rất nhiều trong các trường phái Mahayana, 
vì đây là mối quan tâm chính của các trường phái đó. 
Trong khi đó Theravada không có tác phẩm nào giải 
thích rộng về hành trình tu tập các balamật của Bồtát 
Chánh giác. 


Pháp độ -12- 


Hình như để đáp ứng nhu cầu này, Ngài Araciya 
Dhammapala soạn tập Parami (Pháp độ), được tìm 
thấy ít nhất ở hai nơi trong văn học Pali, một phần 
hoàn chỉnh trong Cariyapitaka Atthakatha ( Sớ giải 
Hạnh Tạng) và một phần ngắn gọn trong ƒfika hay 
phụ chú giải của bài kinh Brahmajala Sutta (kinh 
Phạm võng trong Trường bộ kinh —- Nd). 

Tự tác phẩm là bài luận về “những thành viên 
trong thị tộc của Bồtát Chánh giác”, đã nhiệt tâm 
cùng sự thiện xảo của mình, khi tu tập pháp balamật 
làm duyên cho “những pháp trợ đạo” sinh khởi, đạt 
được sự giác ngộ cao tột. 


Những phụ chú giải của các bài kinh (suftanfika) 
được định rõ cho những ai mong muốn theo hướng 
đi Bồtát phải thực hành. Trong tác phẩm có trích dẫn 
từ nhiều bài kinh để xác định những cách tu tập thích 
hợp với mục đích của mình, như chính kinh điển đã 
được ghi chép. 


Theo trường phái Mahayana (Đại thừa), đề cập 
đến “phương thức giác ngộ tối thắng” 
(mahabodhiuana) không phải chỉ biểu thị sự vĩ đại 
trong sự nghiệp của Bồtát, mà còn là “sự cao thượng 
trong mục đích và khả năng giúp cho nhiều chúng 
sinh được giải thoát”. 


Chủ đề chính của quyển sách này là: “Các balamật 
là nền tảng cho các pháp trợ đạo”. 

Từ parœmi dẫn đến parama (tối thắng), vì thế 
balamật ám chỉ đến sự cao quý của các pháp mà 


Pháp độ si 


Bồtát đã tu tập trong quá trình phát triển tâm linh 
lâu đài. 

Những từ cùng gốc paramita, được dùng nhiều 
trong kinh điển Mahayana (Đại thừa) cũng như Pali 
thì đôi khi được giải thích là param + rta “đến bờ 
kia”, chỉ ra phương diện thâm sâu của những pháp 
này. 

Danh sách các balamật trong truyền thống Pali có 
khác với các bản quen thuộc trong các tác phẩm 
Sanskrit có trước khi Mahayana xuất hiện. Tác giả 
của chúng ta chỉ ra rằng hai bản danh sách này có thể 
có liên quan với nhau (xem phần 12), chúng có sự 
trùng hợp với nhau về nội dung (theo từng khía 
cạnh), chúng chỉ khác nhau về số lượng, điều này cho 
thấy cả hai có cùng một gốc, trước khi tách ra thành 
hai truyền thống. 


Danh sách balamật trong các bản kinh Sanskrit là: 
Bố thí, trì giới, nhãn nại, tính tấn, thiền và tuệ. Các 
tác phẩm Pali, bao gồm cả những tác phẩm trước 
thời Mahayana đưa ra một bản danh sách 1o 
balamật: Bố thí, trì giới, xuất ly, tuệ, tỉnh tấn, nhãn 
nại, chân thật, quyết định, từ và xả. 


Từ sáu balamật ban đầu của kinh Sanskrit, sau đó 
kinh điển Mahayana thêm vào bốn: xuất ly, thiện 
xảo, thần thông và thắng trí - để phối hợp một một 
danh sách các balamật gồm 1o trạng thái hướng đến 
thành Phật Chánh giác tương lai của Bồtát. 


Không giống như Mahayana, Theravada không 
bao giờ phát triển một học thuyết về các trạng thái 


Pháp độ lá 


nào khác, dù điều đó có thể hoàn toàn để xếp loại các 
balamật vào một ba cấp độ là: nền tảng, bậc trung và 
tối thắng (xem phần 11). 


Tác phẩm này dẫn nhiều nguồn, cả Theravada và 
Mahayana và do vậy mà có lẽ là “chứng cứ duy nhất” 
cho tác phẩm Theravada cổ xưa, một tác phẩm “có họ 
hàng phía bác”; tuy nhiên, về giáo pháp thì tác phẩm 
này không bao giờ đi chệch hướng khỏi giáo thuyết 
Theravada. 


Chính mười balamật là từ Phật Sử 
(Buddhauamsa) khi thảo luận về đại ước nguyện 
(abhimrhara) với tám đặc tính của vị Bồtát được thọ 
ký từ Đức Chánh giác. Tất cả điều này là một phần 
của truyền thống Theravada mà theo thời gian tác 
phẩm này được soạn ra và dễ dàng lôi cuốn những ai 
muốn trở thành Bồtát Chánh giác trong tương lai. 


Các nguồn Pali khác — kinh điển, Jataka (câu 
chuyện tiền thân), các tác phẩm kinh điển sau này 
như Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga)... đều được 
trích dẫn trong tác phẩm này. 


Phương pháp luận cơ bản của các chú giải là giải 
thích 1o balamật theo bốn chi phần là: đặc tính, chức 
năng, sự hiển lộ và nhân gần ( xem phần 5). 


Di sản của truyền thống văn học khẩu truyền của 
nhiều vị thầy Pali sau này cũng được tìm thấy với 
nhiều quan điểm thể hiện trong ba giai đoạn tu tập 
từng balamật (xem phần 11), trong sự tương quan của 
bốn nền tảng với những giai đoạn khác nhau trong sự 
nghiệp của Bồtát ( xem phần 12) và trong sự phân 


Pháp độ siế 


loại thời gian cần thiết để hoàn tất các balamật ( xem 
phần 14). 


Có lẽ do ảnh hưởng của trường phái cổ khác, 
Sarvastivada (Hữu bộ) chỉ đề cập sáu balamật (xem 
phần 12). 


Tác phẩm chính Mahayana được tác giả sử dụng 
là — Bodhisattuabhurni, chương 15 của 
Yogacarabhumi, kinh điển của trường phái Yogacara 
của Maitreyanatha, vị thầy của Ngài Asanga (Vô 
trước). Bodhisattuabhumi có đóng góp vào trong 
những phần tu tập các balamật, đặc biệt là balamật 
đầu tiên, phần bốn sự trói buộc của bố thí và trong 
phần thực hiện đặc biệt có được từ các balamật. 


Tuy có sử dụng những bản nêu trên, nhưng tác giả 
đã làm chệch hướng khỏi các đặc tính Mahayana một 
cách đặc biệt, làm cho chúng phù hợp với giáo thuyết 
của Theravada. 


Sự ảnh hưởng của Mahayana có thể thấy rõ trong 
tác phẩm này trong: “phần nhấn mạnh về bi và thiện 
xảo”, “trong những lời nguyện mang lợi ích cho tất cả 
chúng sinh” và trong phần nói rằng Bồtát làm cho 
chúng sinh “đến và đạt được độ chín mùi trong ba 
phương thức”... 

Như chúng tôi đã đề cập về học thuyết của các 
trường phái, nhưng tác phẩm này vẫn tuân thủ theo 
giáo thuyết của Theravada. 

Về phần tuệ balamật, tuy văn học Prajñaramita 
(Bátnhã balamật) có đề cập đến, vì đó là cốt lõi của 


Pháp độ -16- 
Phật giáo mà tất cả các trường phái đều phải có. 
Nhưng trong tác phẩm này không bàn đến Nípbàn, 
vòng luân hồi, ba thân phật (báu thân, pháp thân và 
hóa thân), Duy thức học (ám chỉ phần Alạidathức — 
Nd), “ước nguyện thành bậc Chánh giác của vị Thánh 
Alahán” hay của “Độc giác Phật”, cũng không có bất 
kỳ những quan điểm nào khác, nhằm mục đích “phân 
biệt với chủ thuyết của Mahayana”. Thậm chí, “sự 
trống rỗng (suññata) trong các bài kinh Bátnhã 
balamật (PraJñaramita) của Mahayana” cũng không 
thảo luận đến. 


Phần thảo luận về tuệ balamật, hoàn toàn theo 
các bài kinh Pali và Thanh Tịnh Đạo, nêu rõ rằng 
“Bồtát phải cân bằng tuệ, bị, thiện xảo và phải trì 
hoãn con đường đến đạo Siêu thế cho đến khi các 
pháp trợ đạo được chín mùi đầy đủ. 


Nên lưu ý rằng trong truyền thống Theravada, các 
balamật không được đề cập đến như là phương pháp 
tu tập đặc biệt cho riêng các vị Bồtát mà là những 
pháp hành cho tất cả những ai muốn giải thoát cần 
phải tu tập, cho dù là thành Phật Chánh giác, Độc 
giác hay Thánh Thinh văn. 

Điều phân biệt Bồtát Chánh giác với hai bậc kia là 
gì? Đó là mức độ tu tập các balamật và độ dài thời 
g1an mà các Ngài phải có. 

Nhưng chính các balamật là những pháp cần thiết 
để giải thoát mà tất cả ba hạng Bồtát cần phải tu tập 
trong mức độ tối thiểu cần phải có, cho đạo quả giải 
thoát sớm sinh khởi. 


Pháp độ -17- 


Bản dịch này dựa vào bản Sớ giải Carlyapitaka 
Atthakatha, trong ấn bản Kỳ kết tập Tam Tạng lần 
thứ 6 bằng tiếng Miến. 


Bản này được cô đọng lại vài chỗ theo giới hạn 
kích cở của một quyển sách nhỏ. Về bản dịch đầy đủ, 
độc giả xem phần dịch của tôi về bài kinh BrahmaJala 
Sutta và chú giải “The Discourse on the All- 
embracing net of views” (BPS 1978, 1oo2), phần IV. 


Bodhi 


Pháp độ -18- 
PHÁP ĐỘ 


Bây giờ chúng tôi giải thích chi tiết về các 
balamật (param1s) từ các bài kinh để chư Phật tử 
nắm bắt, cho những ai thật tâm tâm cầu sự giải thoát, 
sẽ nương theo lời dạy của Đấng Đại giác 
(mahabodhiuana), tu tập những pháp cần thiết dẫn 
đến giác ngộ, đồng thời phát triển kỹ năng của mình 
khi tu tập. 

Sau đâu là các câu hỏi: 

1-Paramns6) là gì? 

2- Với ý nghĩa nào được gọi là balamật? 

3- Balamật có mấy? 

4- Trình tự của các balamật như thế nào? 


5- Các đặc tính, chức năng, sự hiển lộ và các 
nhân gần của các balamật? 


6- Duyên của balamật là gì? 

7- Nhơ bẩn (asava) của balamật là gì? 
8-Sự trong sạch balamật là gì? 
o-Balamật đối nghịch với pháp gì? 

10- Thực hành balamật như thế nào? 

11- Balamật được phân tích như thế nào? 


12- Các balamật kết hợp ra sao? 


@)- ParamIi âm là balamật, dịch là: đến bờ kia .(Nd) 


Pháp độ -10- 
13- Các balamật được thực hiện theo các cách 
nào? 
14- Mất bao lâu để thực hiện balamật? 
15- Những lợi ích của balamật? 
16- Quả của balamật? 


Giởdi đáp: 
1-Puaramnis là gì? 


Balamật là những đức tính cao quý như bố thí, 
trì giới... chúng đồng hành cùng với tình thương 
(karuna), thực hiện với phương thức khéo léo một 
cách tốt đẹp (kosalla — thông thạo, thiện xảo), đồng 
thời không bị hư hoại bởi ái (tanha), ngã mạn (mana) 
và tà kiến, (thông thường parami được dịch là pháp 
độ - Nd). 

2- Vớt Ú nghĩa nào được gọi là pháp độ? 

Các vị bodhisattva (Bồtát), là bậc đại nhân, là 
bậc cao tột (parama) trong các chúng sinh, vì các 
Ngài có những phẩm chất tốt đẹp khi thực hành bố 
thí, trì giới.... cùng cách hành xử của các vị ấy. 

Bồtát là vị vượt trội hơn người khác, do vậy mà 
Ngài trở thành cao thượng (parafï tỉ parqa1no). 





@)-Tanhamanodiffhthi qanupahata karunupauakosadlla- 
pariggahrta danadao gung pũra1n1o. 


Pháp độ -20- 
Bồtát là người thực hiện uà gìn giữ những gì có 
phẩm chất cao thượng như bố thí, trì giới...; đồng 
thời cách hành xử của vị Bồtát cũng mang tính chất 
cao thượng, qua các việc làm: Bố thí, trì giới... nên 
gọi là paramI. 
3- Pháp độ có mu? 


Nói ngắn gọn thì balamật có mười, được ghi 
nhận trong kinh điển với đặc tính riêng biệt. Đức 
Sariputta (Xálợiphất) có bạch hỏi: 


“Bạch Đức Thế Tôn, một vị Bồtát có bao nhiêu 
phẩm chất?” 


“Này Sariputta, một vị Bồtát có 1o phẩm chất. 
Đó là gì? Này Sariputta, bố thí là phẩm chất của 
Bồtát. Giới (slla)..., xuất ly (nekkhamma)..., tuệ 
(pañña)..., tính tấn (viriya)..., nhãn nại (khanHl)..., 
chân thật (sacca)..., quyết định (adhitthana)..., từ 
(metta).... Xả (upekkha) là phẩm chất của Bồtát”.0 


Nhưng một số chỗ lại ghi có sáu, đó là nói theo 
cách tổng quát, chúng tôi sẽ giải thích ở phần 12. 
4- Trình tự của các balamật như thế nào? 


Ở đây “sự trình tụ” có nghĩa là trình tự theo 
lời dạy. Sự trình tự theo lời dạy này bắt nguồn theo 





@- Bằng tiếng Pali: dang, stÏa, nekkhamma, pañña, utriua, khanti, 
sacca, adhifthang, metta, upekkha. Không thấy có đoạn này nhưng 
hãy xem Phật sử (Buddhavamsa) I, v. 76. 


^ 


Pháp độ -21- 


một trình tự các balamật được thực hiện, hoặc là : “sự 
trình tự này theo các balamật được suy gãm”.6 


Balamật nào được suy gẫm rồi thực hành trước 
tiên, balamật ấy được thuyết giảng trước 


Ở đây, bố thí (đãna) được Bồtát suy nghiệm rồi 
thực hành trước tiên, nên được thuyết giảng trước, 
bố thí giúp cho giới sinh khởi để dễ dàng tu tập, như: 
“Bố thí lại có giới hạnh thì có quả uà lợi ích to lớn”, 
vì vậy giới được đề cập đến ngay sau bố thí. 

Giới giúp cho xuất ly sinh... xuất ly giúp tuệ 
sinh... tuệ giúp tỉnh tấn sinh... tỉnh tấn giúp nhãn nại 
sinh... nhãn nại giúp chân thật sinh... chân thật giúp 
quyết định sinh... quyết định giúp từ sinh... Và Từ 
(metta) giúp Xả (upekkha) sinh. 

Từ tâm có xả thì có quả và lợi ích to lớn; do vậy 
xả được đề cập đến ngay sau Từ. Xả lại ấn tàng Bi 
(karunn3) và khi có Bi thì có Xả. 

Một số người có thể hỏi: “Làm sao Bồtát, bậc có 
tấm lòng bi mãn với chúng sinh lại có thể nhìn chúng 
sinh bằng tâm Xả? 

Một số vị giáo thọ sư nói: “Đôi khi các vị ấy thể 
hiện tâm xả đối với chúng sinh khi cần phải làm vậy, 





@- Ám chỉ thời kỳ đầu tiên của Bồtát. Sau khi Bồtát nguyện dưới 
chân một vị Phật còn hiện tiền và nhận thọ ký từ Ngài về sự thành 
tựu trong tương lai. Bồtát sẽ độc cư và nghiên cứu từng paraml với 
những đặc tính riêng biệt của các parami đó. Sau khi suy xét, 
Bôtát thực hành. Hãy xem Phật sử (Buddhavamsa) II. Vv. 116-66. 


Pháp độ -22- 
nhưng thật ra Ngài vẫn có tâm thương tưởng đến 
chúng sinh ấy”. 

Nhưng một số vị khác nói: “Các vị Bồtát không 
thể hiện tâm xả với chúng sinh, mà thể hiện với 
những nghiệp bất thiện của chúng sinh ấy đã gây ra 
cho Ngài”. 

Một cách giải thích khác về “sự trình tự” là: 

q- Bố thí được nêu lên đầu tiên uì: 


*- Bố thí có tính phổ biến với tất cả chúng sinh, 
thậm chí người bình thường cũng tu tập pháp bố thí. 


*- Bố thí cho quả kém nhất (so với các balamật 
còn lại). 


*- Bố thí là pháp dễ thực hiện nhất. 
b- Giới được nêu lên nga sau bố thí uì: 


*- Giới làm trong sạch cả người thí lẫn người 
nhận. 

*- Để chỉ ra rằng trong khi bố thí mang lại lợi ích 
cho người thì trì giới không mang đến tai họa cho 
người. 

*- Để chỉ ra sự an lành (giữ giới), ngay sau khi có 
hành động tích cực (là bố thí). 


^ 


Pháp độ -23- 


*- Để chỉ ra nhân thành tựu trạng thái thuận lợi 
trong kiếp tương lai ngay sau nhân thành tựu tài sản 
(là bố thí).0 

c- Xuất lụ (nekkhammna) được đề cập đến nga 
sau gIới UÌ: 

*- Xuất ly giúp hoàn thiện việc giữ giới. 

*- Để đưa ra những lối hành xử trong tâm ngay 
sau lối hành xử tốt qua thân và khẩu. 

*- Vì thiền (hang) dễ thành tựu với người có 
giới trong sạch. 

*- Để chỉ ra rằng việc thanh lọc những khuynh 
hướng (asaua) thấp hèn của một người, qua việc từ 
bỏ ác, bất thiện của thân - khẩu. Hay qua sự hiểu biết 
(payoga) sẽ từ bỏ các ý bất thiện trong tâm. 

*- Để nêu lên sự từ bỏ các ám ảnh trong tâm 
ngay lập tức sau khi từ bỏ không phạm về thân và 
khẩu.©®) 

d- Tuệ được đê cập đến ngaụ sau xuất Ïụ uì: 


*- Tuệ giúp cho xuất ly được hoàn thiện và trong 
sạch. 


@)- Bố thí góp phần vào việc có được tài sản, giữ giới thì được tái 
sanh vào cảnh giới an lạcnhư cõi người, cõi chư thiên. 

) -Giới ngăn ngừa không để phạm các tội về thân và khẩu. Xuất 
ly loại trừ những ám ảnh về những điều bất thiện trong tâm. 


^ 


Pháp độ -24- 


*- Để chỉ ra rằng: khi không có thiền (hang) thì 
không có tuệ, vì định là nhân gần của tuệ và tuệ là sự 
hiển lộ của định. 


*- Để chỉ ra “xuất ly dục là nhân gián tiếp của 
tuệ, vì xuất ly dục là nhân gần của định, định sinh 


A» 


tuẹ”. 


*- Để chỉ ra rằng “tuệ trực tiếp mang lợi ích đến 
người qua năng lực thiền định”. 


e- Tĩnh tấn được niêu lên ngqụ sau tuệ Uì: 


*- Chức năng của tuệ được hoàn thiện khi có 
tinh tấn. 


*- Để chỉ ra việc làm phi thường của Bồtát vì lợi 
ích của chúng sanh, sau khi Ngài hiểu rõ sự trống 
rỗng (suññata) đối với người nhận lẫn người cho. 


*- Để chỉ ra “trí sinh tỉnh tấn”. 


*- Để khơi dậy tỉnh tấn ngay sau khi cân nhắc 
cẩn thận, theo câu nói “Hành động có suy nghĩ cẩn 
thận sẽ mang đến kết quả tuyệt vời”. 

f- Nhẫn nại được đề cập đến ngqụ sau tỉnh tấn 


` 


UÌ: 

*- Nhãn nại được hoàn thiện do tĩnh tấn như 
nói: “Người có nhãn nại (chịu đựng), khơi dậy được 
tỉnh tấn của mình thì vượt qua khổ cảnh”. 

*- Nhãn nại là vật trang trí của tỉnh tấn như nói: 
“Nhãn nại của người có tỉnh tấn thì sáng chói”. 


Pháp độ siề: 

*- Để chỉ ra nền tảng “nhân cho định ngay sau 
nền tảng tỉnh tấn”, vì loại trừ được sự tỉnh tấn quá 
mức, hoặc từ sự suy gằm pháp. 


*- Để chỉ ra sự quân bình của người có tĩnh tấn, 
người có nhẫn nại sẽ không hoạt động quá sức của 
mình trong mọi công việc. 


*- Để chỉ ra rằng Bồtát không có tham muốn 
được tưởng thưởng, luôn hành động vì lợi ích của 
người khác. Không có tham, sân, sĩ khi Ngài quán xét 
Pháp theo đúng thực tướng. 


*- Để chỉ ra rằng Bồtát phải chịu đựng những 
khổ nạn do người khác tạo ra, thậm chí khi Ngài 
hoàn toàn vì lợi ích của người khác. 

g- Chân thật được nêu lên ngau sau nhẫn nại 
UÌ: 

*- Nhãn nại được hành trì kéo dài nhờ thấy được 
sự thật. 


*- Sự nhãn nại là chịu đựng những sai trái do 
người khác gây ra, rồi tiếp đến chỉ ra sự chân thật với 
lời nói của người khác để giúp họ. 

*- Để chỉ ra rằng vị Bồtát nhờ nhãn nại mà 
không bị chao đảo khi chống đối lại những chướng 
ngại, nhờ lời nói chân thật nên không từ bỏ kẻ 
nghịch. 

*- Để chỉ ra sự chân thật giúp tuệ phát triển, nhờ 
quán xét đến sự trống rỗng của chúng sinh. 


Pháp độ -26- 
h- Quuết định được đê cập đến ngaụ sau chân 
thật uì: 


*- Chân thật được hoàn thiện nhờ Quyết định. 
Tránh không làm điều sai; điều tốt được hoàn thiện, 
khi quyết định của người ấy không bị dao động. 


*- Trước tiên chỉ ra sự không dối trá trong lời 
nói, kế đến chỉ ra sự cam kết không thay đổi lời nói, 
vì Bồtát luôn nói chân thật để thực hiện lời nguyện 
bố thí..., không hề dao động trước bất cứ sự kiện nào. 

*- Để chỉ ra rằng “ngay sau tuệ thấy rõ sự thật, 
quyết tâm thành đạt các pháp giác ngộ cần thiết 
(bodhisambhara); với những ai nhận biết “những 
pháp căn thiết dẫn đến giác ngộ như thật” sẽ không 
do dự khi đối đầu những pháp đối nghịch, mau chóng 
hoàn thiện những pháp cần thiết này. 

1- Zừ được đề cập đến ngaụ sau Quuết định uì: 

*- Từ làm cho quyết định được hoàn hảo để 
hành động vì lợi ích của người khác. 

*- Để liệt kê hành động vì lợi ích của người khác 
ngay sau khi quyết định làm điều đó, vì “người quyết 
định hướng theo những bodhisambhara trú trong 
tâm Từ. 





@- Các bodđhisambhara chính là các pararmï (balamật), được chia 
làm hai nhóm: puññasambhara (phước báu cần thiết) và 
ñanasambhara (trí cần thiết). 


^ 


Pháp độ -27- 


*- Hành động vì lợi ích của người khác không 
nao núng, chỉ khi quyết định vững chắc và có tâm từ 
(tâm thương mến hay không giận hờn). 

k- Xả được đê cập đến ngaụ sau Từ uì: 

*- Xả làm cho Từ được trong sạch. 

*- Để chỉ ra rằng phải giữ được sự điềm tĩnh đối 
với những hành động sai trái của người khác, và 
hành động vì lợi ích của người ấy. 


*- Đề cập đến sự phát triển tâm Từ, tiếp đến là 
phát triển phẩm chất có được. 

*- Để cho thấy giới tuyệt vời của Bồtát, tâm luôn 
vô tư thậm chí với những ai mang điều tốt đến cho 
Ngài. 

Do vậy, nên hiểu sự trình tự của các param! như 
đã giải thích. 

5- Các đặc tính, chức năng, sự hiển lộ và 
nhân gần của các balamật? 

Trước tiên, tất cả các parami có điểm chung là: 

- Đặc tính: Mang lợi ích đến người khác. 


- Chức năng: Giúp đỡ người khác, hay không có 
sự do dự. 


- Hiển lộ: Mong muốn vì lợi ích của người khác, 
hay cho chính Bồtát. 


- Nhân gần: Có tâm đại bi (mahakarun3). 


Nói riêng ra thì: 


Pháp độ -28- 

Hoàn hảo trong bố thí là: Tác ý từ bỏ; từ bỏ tài 
sản, vợ, con, tứ chi và mạng sống. Có tâm Từ và sự 
khéo léo (kosalla). 


Hoàn hảo trong giới là: Hành động tốt trong 
thân - khẩu, có tâm từ và thiện xảo. Theo định nghĩa, 
đó là tránh làm những điều không nên làm, tác ý làm 
những điều nên làm... 

Hoàn hảo trong xuất ly là: Tác ý từ bỏ dục lạc và 
sinh hữu; có hiểu biết về những gì không hài lòng vốn 
có; có tâm Từ và khéo léo. 

Hoàn hảo trong tỉnh tấn là: Hành động thân, lời 
nói và ý vì lợi ích của người khác, có tâm Từ và khéo 
léo 

Hoàn hảo trong nhãn nại là: Chịu đựng sự nguy 
hại do chúng sinh mang lại và các hành. Hay tác ý 
“chịu đựng” xuất hiện nơi tâm với phương thức như 
vậy, trong khi đó sự vô sân chiếm ưu thế, có tâm Từ 
và khéo léo. 

Hoàn hảo trong chân thật là: Không dối trá 
trong lời nói, được phân tích thành tránh né lời 
không thật, tác ý chừa bỏ nói dối... có tâm Từ và 
khéo léo. 

Hoàn hảo trong quyết định là: Quyết định vững 
chắc với việc làm có lợi ích đến người mình hay 
người khác, có tâm Từ và khéo léo. Hay đó là tác ý 
xuất hiện trong tâm với phương thức ấy. 


Pháp độ -29- 


Hoàn hảo trong Từ là: Mong muốn vì lợi ích và 
hạnh phúc của thế gian, có từ và khéo léo. Theo định 
nghĩa, đó là lòng nhân từ. 

Hoàn hảo trong Xả là: Thái độ vô tư với những 
chúng sinh và các hành mình mong muốn cùng 
không mong muốn. Loại trừ sức lôi cuốn và sự ghê 
tởm, có từ và khéo léo. 

Theo những định nghĩa này, các đặc tính, chức 
năng, sự hiển lộ và nhân gần của các balamật, có thể 
như vầy: 

a- Bố thí có đặc tính là sự từ bỏ; chức năng là 
loại trừ tham luyến với những gì có thể được cho đi; 
hiển lộ là không bị dính mắc hay có sự thịnh vượng 
hoặc có sinh hữu tốt; nhân gần là cảnh có thể được từ 
bỏ. 

b- Giới có đặc tính là kiềm chế bản thân 
(sang); kết hợp (samadhana) và thiết lập 
(patifthana) cũng được xem như là đặc tính của giới. 


Chức năng của giới là loại trừ những hành động 
đồi bại hay chức năng của giới là vô tàm; sự hiển lộ là 
trong sạch giới; nhân gần là có sự hổ thẹn tội lõi, ghê 
sợ tội lõi. 

c- Xuất lụ có đặc tính là thoát khỏi dục lạc và 
sinh hữu; chức năng là xác minh điều không đáng hài 
lòng của chúng; sự hiển lộ là thoát khỏi chúng; nhân 
gần là “có sự tác động (samuega)”. 


d- Tuệ có đặc tính là biết được bản chất thật sự 
(của chuỗi danh sắc) hay đặc tính hiểu biết trọn ven 


Pháp độ sử 


một cách chính xác, giống như người xạ thủ tài giỏi 
bắn trúng mục tiêu; chức năng làm sáng tỏ cảnh 
giống như ngọn đèn; sự hiển lộ là không bối rối giống 
như người dẫn đường trong rừng; nhân gần là định 
hay bốn sự thật. 


e- Tĩnh tấn có đặc tính là nỗ lực; chức năng là 
củng cố cho vững chắc; sự hiển lộ là không hề mệt 
mỏi; có dịp để đánh thức sự tỉnh tấn hay có sự tác 
động (samuega) là nhân gần. 


f- Nhẫn nại có đặc tính là chấp nhận; chức năng 
là chịu đựng những gì yêu thích và không yêu thích; 
sự hiển lộ là chịu đựng hay không chống đối; nhân 
gần là thấy các pháp đúng theo bản chất của chúng. 


g- Chân thật có đặc tính là không dối trá trong 
lời nói; chức năng là làm theo thực tế; sự hiển lộ là 
xuất sắc; nhân gần là trung thực. 


h- Quuết định có đặc tính là quyết định theo các 
pháp trợ đạo; chức năng là vượt qua những pháp đối 
nghịch; sự hiển lộ là không lay chuyển trong nhiệm 
vụ đó; nhân gần là các pháp trợ đạo. 


i- Từ có đặc tính thúc đấy lợi ích (của chúng 
sinh); chức năng là vì lợi ích của chúng sinh hay chức 
năng là loại trừ sân; sự hiển lộ là tốt bụng; nhân gần 
là thấy được khía cạnh tốt của chúng sinh. 

k- Xả có đặc tính thúc đẩy khía cạnh quân bình; 
chức năng là nhìn các pháp một cách vô tư; sự hiển lộ 
là làm giảm bớt sự lôi cuốn và ghê tởm; nhân gần là 


Pháp độ -81- 
quán xét thấy rằng tất cả chúng sinh có nghiệp là thai 
tạng. 

Và ở đầy nên lưu ý rằng có tâm Từ và khéo léo 
(kosalla) là đặc tính riêng biệt trong đặc tính của mỗi 
balamật - tức là buông bỏ đối với bố thí... 

Với những balamật như bố thí... xuất hiện trong 
chuỗi tâm của Bồtát thì luôn có tâm từ và sự khéo 
léo. Đó là điều làm cho chúng trở thành parami 
(balamật). 


6- Duyên của balamật là gì? 


Trước tiên, duyên của parœmnr là nguyện vọng 
(abhimrhara) (xem dưới đây) được hỗ trợ bởi 8 đặc 
tính như vầy: 


- Ta sẽ vượt qua những gì phải vượt qua. 

-Thoát khỏi những gì phải thoát khỏi. 

- Chế ngự được những gì phải chế ngự. 

- Bình tĩnh trước những gì phải bình tính. 

- An ủI những gì phải an ủI. 

- Đạt được nípbàn. 

- Làm trong sạch những gì phải làm trong sạch. 

- Giác ngộ những gì phải giác ngộ. 

Đây là duyên cho tất cả các param, không có 
trường hợp ngoại lệ. 


Pháp độ -33- 


Tám đặc tính để thành tựu được nguyện vọng, 
hay để được Đức Chánh giác thọ ký là: Là người, là 
người nam, có nhân, có Đức Phật Chánh giác xuất 
hiện, xuất gia, đạt được các ân đức cao thượng, thực 
hiện việc lành cao tột (adhikara) và có chí nguyện 
mạnh mẽ (Bv. IIA, v. 59). 


1- Ở cối người (manussatta): Ñguyện vọng của 
Bồtát chỉ được thành tựu khi là nhân loại mà không 
phải là rồng (naga) hay kim xí điểu(supammna)... Tại 
sao? 


Vì những trạng thái khác không tương ứng với 
trạng thái của Đức Phật (Đức Chánh giác luôn xuất 
hiện ở cõi nhân loạ]). 

2- Là người nam (lngasamparti): Với những al 
là người nhân loại, chí nguyện chỉ thành tựu khi được 
làm người nam, không phải là người nữ, thái giám, 
người trung tính hay người lưỡng tính. Tại sao? 

Với lý do nói ở trên (tức là do Đức Phật luôn là 
người nam) và do không thực hiện được những đặc 
tính đòi hỏi (trong những trường hợp khác). 


Như: “Này các Tykhưu, không thể có chuyện 
một người nữ có thể trở thành Phật Chánh Đẳng 
Giác.” (A. 1. 28). 


3ˆ- Có nhân (hetu): Là thành tựu được các duyên 
hỗ trợ cần thiết. Thậm chí, chí nguyện chỉ thành tựu 
cho người có các duyên hỗ trợ cần thiết, cho những ai 
thành tựu được nền tảng nhân cần thiết. 


Pháp độ -33- 


4- Có Đức Phật Chánh giác xuất hiện 
(saftharadassang): Nguyện vọng chỉ thành tựu khi 
được Đức Chánh giác đang hiện tiền thọ ký. 


Chí nguyện sau khi Đức Phật Nípbàn - trước bảo 
tháp, dưới cội bồ đề, trước ảnh Phật, khi có mặt Đức 
Phật Độc Giác hay các vị đệ tử của Đức Phật, đều 
không thành tựu. Tại sao? 


Vì người nhận thiếu năng lực cần thiết để được 
thọ ký. 


Chí nguyện chỉ thành tựu khi ước nguyện trước 
mặt các vị Phật Chánh giác vì các Ngài có đủ năng lực 
thích ứng với sự cao thượng của lời ước nguyện. 

53- Xuất gia (pabbaaq): Sự thọ ký thành bậc 
Chánh giác trong tương lai chỉ có cho người ước 
nguyện khi vị ấy bậc xuất gia, đó là vị tỳkhưu hay vị 
ẩn sĩ tin vào nghiệp và tác động thiện của nghiệp; Sự 
thọ ký thành Phật Chánh giác tương lai không có cho 
người tại g1a cư sĩ. Tại sao? 


Vì ở tại gia thì không tương ứng với Đức Phật 
(chính Ngài là bậc xuất gia). VỊ Bồtát (kiếp cuối) chỉ 
giác ngộ sau khi xuất gia, không phải lúc còn tại gia, 
do vậy, chỉ có những ai xuất gia, có những phẩm chất 
thích hợp mới được Đức Chánh giác thọ ký. 

6- Đạt được những ân đức cao thượng 
(gunasampotffi): Là thành tựu được các tâng thiền 
định và các thắng trí (abhrñña). 

Sự thọ ký chỉ có với bậc xuất gia và vị ấy phải 
thành tựu 8 thiên chứng (samapoffi) cùng 5 thắng 


Pháp độ giyệc 
trí. Tại sao? Vì khi không có những phẩm chất này 
thì không thể tu tập được các balamật, khi vị ấy có 
những duyên hỗ trợ cần thiết này, sau khi được thọ 
ký, có thể tự tu tập các balamật. 


7¬ Có sự cống hiến (adhikara): Khi đã có những 
phẩm chất nói trên, sự thọ ký chỉ có vào thời điểm vị 
ấy có sự cống hiến mạnh mẽ cho Đức Phật, vị ấy chấp 
nhận từ bỏ ngay cả chính mạng sống của mình cho 
Ngài. 

8`- Có ước uọng mạnh rnẽế (chandata): Là khao 
khát thực hiện ước vọng trong sạch này. Người có 
được những phẩm chất nói trên, phải có mong ước 
mạnh mẽ, khao khát và duy trì những phẩm chất tốt 
đẹp của vị Bồtát; chỉ khi đó ước nguyện của vị ấy mới 
được Đức Chánh giác thọ ký. 

Những ví dụ sau minh chứng cho tâm quan 
trọng ước vọng mạnh mẽ: 


- Nếu vị ấy nghe rằng: “VỊ Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, khắp thế gian này toàn là 
nước, vị ấy phải lội trên đó bằng chính đôi tay của 
mình để sang bên kia bờ”; vị ấy không cho rằng điều 
đó thật khó khăn mà còn tràn đầy mong muốn làm 
được điều đó với ý chí mạnh mẽ, không hề bị lung 
lay. 





@)- Tám thiền chứng là bốn thiền Sắc giới và bốn thiền Vô sắc giới. 
Năm thắng trí được thảo luận ngắn gọn trong phần tu tập về tuệ 
balamật. 


Pháp độ -35- 


-Nếu vị ấy nghe rằng: “Vị Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, là người phải đi khắp thế 
gian, toàn là than lửa hồng nóng rực bằng chính đôi 
chân trần, để đến bờ kia”; vị ấy không cho rằng điều 
đó thật khó khăn mà còn tràn đầy mong muốn làm 
được điều đó với ý chí mạnh mẽ, không hề bị lung 
lay. 


- Nếu vị ấy nghe rằng: “VỊ Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, là người phải bước trên 
những mũi gươm sắc nhọn phủ đầy khắp thế gian, để 
vượt đến bờ kia”... 


- Nếu vị ấy nghe rằng: “VỊ Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, là người phải đi khắp thế 
glan này, nơi đã trở thành một khu rừng với những 
dây leo đầy gai, với bụi cây tre cứng, để vượt qua đến 
bờ kia”... 

- Nếu vị ấy nghe rằng: “VỊ Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, là người phải chịu hành hình 
trong địa ngục suốt 4 A tăng kỳ và 1ooooo kiếp trái 
đất”; vị ấy không cho rằng điều đó thật khó khăn mà 
còn tràn đầy mong muốn làm được điều đó với ý chí 
mạnh mẽ, không hề bị lung lay. 

Đó là tâm quan trọng của nguyện vọng mãnh 
liệt. 

Chí nguyện này khởi lên nơi tâm (cittuppada) 
cùng với 8 yếu tố của người có được tám yếu tố ấy. 


Tám yếu tố này có: 


- Đặc tính là: Giải quyết đúng đắn để đạt được 
giác ngộ tối cao. 

- Chức năng là: Khao khát: “Ồ, mong sao được 
chứng đạt giác ngộ tối cao và đem hạnh phúc và an 
lạc đến cho tất cả chúng sinh”. 


- Sự hiển lộ là: Gốc rễ cho các pháp trợ đạo. 


- Nhân gần là: Tâm đại bi hay thành tựu được 
những duyên hỗ trợ cần thiết. 


Tám yếu tố này có cảnh “lãnh vực phi thường 
của chư Phật, một lãnh vực không thể thấu hiểu hết” 
và “lợi ích của toàn bộ thế giới chúng sinh vô cùng 
tận”; nên tám yếu tố này được xem là cao thượng 
nhất, tuyệt vời nhất và phước báu xuất chúng, có uy 
lực vô cùng tận, là nguồn cội của tất cả các phẩm chất 
của vị Bồtát. 

Đồng thời bậc Đại nhân làm tăng trưởng các 
phẩm chất tốt đẹp của 8 yếu tố ấy, để thành tựu “con 
đường của bậc Đại giác (nahabodhiuanapafipaft)”. 
Ngài chỉ có một con đường, không có con đường nào 
sai khác được, do vậy Ngài được gọi là Bodhisattva 
(Bồtát). Tâm Ngài hoàn toàn gắn liền với việc hoàn 
tất sự giải thoát của bậc Chánh giác và khả năng của 
Ngài là để tu tập các pháp trợ đạo. 

Vì khi được thọ ký, bậc Đại nhân suy nghiệm 
đúng đắn tất cả các balamật với tuệ tự hiểu biết rõ 
ràng, đó là điềm báo trước sự thành tựu Chánh giác 
trong tương lai. Và tiếp theo các Ngài thực hiện các 


Pháp độ 37 


balamật theo trình tự, như bậc trí Sumedha đã làm 
sau khi được thọ ký. 


Tương tự. tâm đại bi (nahakarunna) và trí thiện 
xảo (upaakosalla) cũng là duyên cho các balamật. 

Ở đây, “thiện xảo” là tuệ biến đổi bố thí (và chín 
balamật kia) thành các pháp trợ đạo. 

Nhờ có tâm đại bị, bậc Đại Nhân tự hiến dâng 
mình làm việc không ngơi nghỉ vì lợi ích của người 
khác mà không quan tâm đến hạnh phúc của chính 
mình, không lo sợ bất kỳ khó khăn nào. 

Và bản chất của các vị ấy là: “Mang lợi ích và 
hạnh phúc đến cho chúng sinh”, thậm chí vào những 
lúc chỉ nhìn thấy, nghe hay tưởng tượng, vị ấy luôn 
mong chúng sinh được hạnh phúc. 

Nhờ tuệ thiện xảo, các vị Bồtát tự hoàn thiện 
phẩm chất của một vị Phật. 

Nhờ tâm đại bi, Ngài dẫn người khác vượt qua 
cái khổ, nhờ tuệ thiện xảo Ngài hiểu được cái khổ của 
người khác. 

Nhờ tâm đại bi Ngài cố gắng làm giảm đau khổ 
của họ, nhờ tuệ thiện xảo Ngài thấu đáo cái khổ. 

Nhờ tâm đại bi Ngài chấp nhận khổ, nhờ tuệ 
thiện xảo Ngài mong muốn chứng đạt nípbàn. 

Nhờ có tâm đại bi nên Ngài còn ở trong thế gian, 
nhờ tuệ Ngài không thích thú thế gian. 

Nhờ tuệ Ngài diệt trừ tất cả các dính mắc, nhưng 
vì tuệ đồng hành với bi nên Ngài không bao giờ 


ngừng nghỉ trong hành động đem lại lợi ích cho 
người khác. 

Nhờ bị, Ngài thông cảm cho tất cả chúng sinh 
nhưng do bi đồng hành với tuệ nên tâm Ngài không 
bị dính mắc. 

Nhờ tuệ, Ngài thoát khỏi “Ta” và “của ta”, nhờ bị 
Ngài thoát khỏi lãnh đạm và chán nản. 


Cũng vậy, nhờ tuệ và bi hòa hợp, Ngài trở thành 
người tự bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người khác. 
Ngài là vị samôn cũng là bậc anh hùng, Ngài không 
dày vò bản thân và không dày vò người khác, thúc 
đẩy lợi ích của chính mình và lợi ích của người khác, 
là người không sợ hãi và cũng không làm người khác 
sợ hãi. 

Nhờ tuệ Ngài có sự chế ngự khi suy xét về Pháp, 
nhờ bi Ngài có sự suy xét thế gian và khi suy xét về 
thế gian, được an ủi về đặc ân đã làm và ban đặc ân 
cho người khác, không có si và không có tham, hành 
xử có tuệ và có giới, có các lực và có các nền tảng của 
tự tin. 

Đó là những phương cách đạt được mỗi quả 
balamật riêng biệt, tuệ và bị là duyên cho các 
balamật, đồng thời cũng là duyên cho “quyết định”. 


Bốn yếu tố - nhiệt tâm, khéo léo, vững vàng và 
có đạo đức cũng là duyên cho các balamật. Đó là nền 
tảng để làm cho Bồtát đạo sanh lên, những yếu tố này 
được gọi là “buddhabhurmiuo - Phật uức”. 


Pháp độ -39- 

Ở đây, “nhiệt tâm” (ussãha) có nghĩa là tỉnh cần, 
cố gắng đạt được các pháp trợ đạo. “Khéo léo” 
(ummangga) là tuệ ứng dụng một cách thông thạo vào 
các pháp trợ đạo. “Vững vàng” (auatthanga) là quyết 
định, một quyết định không thay đổi. “Có đạo đức” 
(hitacariua) là phát triển từ và bi. 

Ngoài ra, còn có các duyên khác như — khuynh 
hướng xuất ly, độc cư, vô tham, vô sân, vô sĩ và từ bỏ. 

Đối với các vị Bồtát, Ngài thấy được khổ trong 
đời sống tại gia và dục lạc; các Ngài có khuynh hướng 
xuất ly. 

Thấy được khổ trong sự đồng hành, các Ngài có 
khuynh hướng độc cư. 

Thấy được khổ trong tham, sân và sĩ, các Ngài có 
khuynh hướng vô tham, vô sân và vô si. 

Thấy được khổ trong tất cả các sinh hữu, các vị 
Bồtát có khuynh hướng từ bỏ các sinh hữu. 

Do vậy, sáu khuynh hướng này của các vị Bồtát 
cũng là các duyên cho các balamật. 

Vì các balamật không sinh lên khi không thấy 
được nguy hiểm của tham, sân, sỉ và sự cao thượng 
của vô tham, vô sân và vô s1. 

Khuynh hướng vô tham là tâm hướng về sự từ 
bỏ tham, vì Bồtát thấy được sự cao thượng của vô 
tham. 

Khuynh hướng vô sân là tâm hướng về sự từ bỏ 
sân, vì Bồtát thấy được sự cao thượng của vô sân 


Pháp độ s10: 


Khuynh hướng vô sĩ là tâm hướng về sự từ bỏ sĩ, 
vì Bồtát thấy được sự cao thượng của vô sĩ. 


Lại nữa, các vị Bồtát có sự quán xét sự nguy hại 
đối với các pháp nghịch của balamật, đồng thời thấy 
được lợi ích của các balamật, Ngài có khuynh hướng 
thoát ra các nghịch pháp, đó cũng là duyên để tu tập 
balamật. 


Do thấy được nguy hại của keo kiệt, nên Bồtát 
thực hành hạnh bố thí. 

Do thấy được nguy hại của phá giới, nên Bồtát 
thực hành hạnh trì giới. 

Do thấy được nguy hại của dục lạc và đời sống 
tại gia, nên Bồtát thực hành hạnh xuất ly. 

Do thấy được nguy hại của sỉ và phóng dật, nên 
Bồtát thực hành hạnh trí tuệ. 

Do thấy được nguy hại của lười biếng, nên Bồtát 
thực hành hạnh tỉnh tấn. 

Do thấy được nguy hại của sự không nhãn nại, 
nên Bồtát thực hành hạnh nhãn nại. 

Do thấy được nguy hại của lời nói dối trá, nên 
Bồtátt thực hành hạnh chân thật. 

Do thấy được nguy hại của sự thiếu quyết định, 
nên Bồtát thực hành hạnh quyết định. 

Do thấy được nguy hại của sân, nên Bồtát thực 
hành hạnh Từ. 


Pháp độ 3Í 


Do thấy được nguy hại của sự thăng trầm nơi thế 
gian, nên Bồtát thực hành từ xuất ly cho đến hạnh xả 
bỏ. 

Khi quán xét được sự nguy hại trong các pháp 
đối nghịch của balamật và lợi ích khi tu tập pháp 
balamật. đó là duyên cho các balamật. 


Tức là đối với bố thí balamật, nguy hại là keo 
kiệt và lợi ích là sự từ bỏ... Đây là phương pháp quán 
xét. Quán xét ra sao? 


1- Bố thí balamật: Nên quán xét như vầy: 
“Những tài sản như ruộng, đất đai, vàng thỏi, vàng 
miếng, gia súc, trâu, gia nhân, con cái, vợ... đem đến 
thật nhiều nguy hại cho những ai dính mắc với 
chúng. Chúng khơi dậy lòng tham nên được nhiều 
người mong muốn, chúng có thể bị vua tịch thu, bị 
trộm cắp, bị tranh chấp và có kẻ thù. 


Chúng không có thực chất để tự bảo vệ khi phải 
tranh đấu với người. Khi chúng bị tiêu hoại, sẽ mang 
đến sầu khổ cho những ai dính mắc với chúng. 


Do bị dính mắc với chúng nên tâm bị những bợn 
nhơ của keo kiệt và kết quả là người đó bị tái sinh vào 
khổ cảnh. 

Nói cách khác thì khi từ bỏ được những thứ ấy, 
là đi được một bước đến sự an toàn. Ta nên từ bỏ 
chúng một cách vô tư”. 

Khi có một người đến hỏi xin vật gì đó, vị Bồtát 
thường quán xét: “Người này là bạn thân của ta vì gìn 
giữ bí mật cho ta”. Hay “người này là thầy ta vì đã 


Pháp độ VI: 


dạy ta, ta hãy giúp thầy để trả ân thầy đã dạy ta”.... 
Đây là cách quán xét với người thân. 

Đối với người không thân, Bồtát quán xét: 
“người này giúp ta mang tài sản từ thế giới này sang 
thế giới khác, giống như một ngôi nhà đang cháy, 
người này giúp ta mang tài sản ra khỏi ngôi nhà đang 
cháy; cũng vậy thế giới này đốt cháy ta bằng ngọn lửa 
tham lam, khi ra đi ta chẳng mang theo được gì, 
người này đang giúp ta mang tài sản sang thế giới 
khác, người này là bạn đồng hành tốt của ta; người 
này giúp ta thoát khỏi phiền muộn. Người này là bạn 
tốt nhất của ta vì giúp ta thực hiện được việc bố thí 
cao thượng, giúp ta thực hiện thành tựu được điều 
cao thượng và khó khăn nhất trong tất cả các điều 
thành tựu, đạt đến phẩm vị Phật Chánh giác”. 

Cách quán xét khác của vị Bồtát là: “Người đời 
đã tán thán ta “là bậc hiên nhân”; do vậy ta nên nhận 
biết điều tán thán một cách đúng đắn”. Hoặc “cuộc 
đời này có giới hạn, vậy ta nên ban phát rộng rải, 
thậm chí khi không được hỏi xin thì ta cũng cho, khi 
được hỏi ta hãy cho nhiều hơn cái được hỏi”. 


Hay: “Những ai có tính cao thượng thường tìm 
người để cho, nhưng người này tự nguyện đến chỗ ta, 
người này đến vì phước của ta”. Hay “tặng quà cho 
người xin sẽ mang lại lợi ích cho ta và người đó”. 
Hoặc “như ta mong có lợi ích cho chính mình, ta 
cũng nên mang lại lợi ích cho toàn thế gian”. Hoặc 
“nếu không có người nào xin thì làm sao ta tu tập 
được pháp bố thí?”. Hoặc: “Mọi thứ ta có được chỉ để 


Pháp độ Hà 
cho người khác”. Hay: “Khi nào người thọ nhận vật 
thí của ta mà không cần phải hỏi xin ta?” ; “Làm thế 
nào ta có thể trở nên thân thiết và dễ chịu với những 
người thọ nhận vật thí? Làm thế nào, người thọ thí 
thân thiết và dễ chịu với ta? Làm thế nào, sau khi bố 
thí ta cảm thấy phấn chấn, hân hoan, tràn đầy hỷ lạc? 
Và làm thế nào, người nhận vật thí cũng được như 
vậy? Làm thế nào, sự bố thí của ta có thể trở nên cao 
quý? Làm thế nào, ta có thể cho mà không cần phải 
đợi họ xin? Làm thế nào, ta có thể biết được mong 
muốn trong tâm của họ?”. 

Hay Bồtát suy nghĩ: “Có phải ta đã xem tài sản 
này là của chung chăng? Họ đã đến xin, không cho 
họ, đó là sự tự lừa đảo lớn đối với ta”. Và: “Làm thế 
nào, ta có thể lìa bỏ thân thể, ngay cả mạng sống này 
cho những ai đến hỏi xin ta?”... 


Các vị Bồtát thường khơi dậy lòng mong muốn 
bố thí mà không lo lắng khi quán xét: “Điều tốt trở lại 
với những ai cho đi mà không lo lắng, như cái 
bumơrang (vật khi ném ởi tự quay trở lại chỗ người 
ném - Nd)0) quay lại chỗ người ném mà không cần 
người đó điều khiển”. 

Lại nữa, nếu người thân hỏi xin cái gì, vị ấy khởi 
lên sự hoan hỷ khi quán xét: “Người thân hỏi xi ta, 
ta nên cho để tình thân càng thân”. 





œ6) Kửfika. Không có nghĩa nào trong từ điển thích hợp với nội 
dung. 


Pháp độ -44- 

Nếu người không thân hỏi xin cái gì, vị ấy khởi 
lên sự hoan hỷ khi quán xét: “Nếu ta cho, chắc chắc 
người này sẽ trở thành bạn của ta, nhờ vật thí ta sẽ có 
được cảm tình của người đó”. 

Và nếu kẻ thù hỏi xin cái gì, vị ấy hoan hỷ một 
cách đặc biệt, khi nghĩ: “Kẻ thù của ta đã hỏi xin, khi 
nhận được món quà này, chắc chắn người này trở 
thành bạn của ta, không còn là kẻ thù của ta nữa”. 

Vì thế, vị Bồtát khởi lên tâm Từ tâm Bi trước 
tiên đối với người không thân, kẻ thù, rồi bố thí cho 
họ như cho người thân. 

Do năng lực tham ngủ ngầm khởi lên với thân 
thể, vị mong trở thành Bồtát nên quán xét: “Này, bậc 
thiện nhân, có phải ngươi nguyện được giải thoát 
trọn vẹn chăng? Vì sao ngươi không dám từ bỏ xác 
thân này cũng như phước báu có được để giúp đỡ tất 
cả chúng sinh? Dính mắc với các đối tượng này, 
giống như dính mắc nơi tắm của voi; do vậy, ngươi 
không nên dính mắc với điều gì cả”. 

Giả sử như có một cây thuốc lớn và ai đó cần gốc 
thì lấy gốc; ai cần cành non, vỏ, thân, nhánh, lõi, lá, 
hoa hay quả thì lấy cành non, vỏ, thân... cây thuốc 
không hề nghĩ: “Họ đang lấy đi tài sản của ta”. Cũng 
vậy, khi nỗ lực vì lợi ích của thế gian, ta không nên 
khởi lên những tà ý vi tế nhất về cái thân không trong 
sạch, đầy đau khổ và bạc bẽo này, cái thân ta nên vì 
người khác. Và ngoài ra, có sự khác biệt nào giữa các 
thành phần vật chất bên trong (thân) và các thành 
phần vật chất bên ngoài (thế gian)? Cả hai đều bị vô 


Pháp độ . 


thường, phân tán và hủy hoại. “Đây là ta”, “đây là của 
ta”, “đây là tự ngã của ta”, đó là chuyện tâm phào, 
gây bối rối. Ta không nên quan tâm đến tay, chân, 
mắt, thịt của ta nữa, đó chỉ là những vật chất bên 
ngoài. Thay vào đó, ta nên khởi lên ý nghĩ “hãy để 
cho những ai thích chúng, hãy lấy chúng đi”. 


Khi quán xét như vậy, với quyết tâm giải thoát 
trọn vẹn, nên không còn bận tâm về thân thể hay 
mạng sống thì các nghiệp thân, khẩu và ý sẽ dễ dàng 
được trong sạch đầy đủ. 


Khi nghiệp thân, khẩu và ý được trong sạch, vị 
ấy tu tập đúng đắn và nhờ thiện xảo với được và mất, 
vị ấy có thể mang lợi ích đến cho tất cả chúng sinh, 
thậm chí còn to lớn hơn việc từ bỏ các quà tặng vật 
chất và bố thí sự không sợ hãi và bố thí chánh Pháp. 

Đây là phương pháp quán xét về bố thí balamật. 

2- Giới balarnật: nên quán xét như sau: 

- Ngay cả nước sông Hằng cũng không thể rửa 
sạch được nhơ bẩn của sân, nhưng nước giới thì có 
thể được. 

- Ngay cả gỗ chiên đàn vàng cũng không thể làm 
giảm đi cơn sốt của tham - sân, nhưng giới thì có thể 
loại trừ cơn sốt ấy. 

- Giới là vật trang sức duy nhất của thiện, hơn cả 
những đồ trang sức của người thường như vòng cổ, 
vương miện, hoa tai.... 


Pháp độ -46- 

- Giới là mùi hương thơm ngát ngọt ngào hơn cả 
hương trầm, hương của giới lan tỏa tất cả các hướng 
và luôn luôn ở khắp nơi; có sức hút thần kỳ, được chư 
thiên, các bậc khattiya (satđếly)... coi trọng. 

- Giới là chiếc thang đi đến thế giới chư thiên, 
đến cối trời của Tứ Đại Thiên VươngGŒ!).... là phương 
tiện để đắc thiền và thắng trí; là đại lộ dẫn đến đô thị 
lớn Nípbàn; là nền tảng giác ngộ cho các vị Thánh 
Alahán, Đức Phật Độc giác và Phật Chánh giác. Và vì 
là phương tiện để thành tựu được tất cả những ước 
nguyện của mỗi người, nên giới vượt trội hơn cây 
như ý”. 

Nên quán xét giới là nền tảng của hỷ và lạc. Vì 
hỷ lạc sinh lên sau khi quán xét về sự thành tựu giới 
của chính mình: “Fa vừa làm xong điều trong sạch, ta 
vừa làm xong điều tốt, tự ta là chỗ trú không sợ hãi”. 


Người có giới không lo sợ bị tự chỉ trích, cũng 
không sợ bị bậc trí chỉ trích. 


Có giới không bị trừng phạt theo luật hình thế 
tục trong hiện tại, cũng không bị rơi vào khổ cảnh 
sau khi chết. 

Giới được bậc trí tán thán. Giới là cội rễ cho giải 
thoát khỏi hối hận, sự hối hận chỉ sinh lên ở người 
không có giới, khi nghĩ: “Ta phạm phải nghiệp ác, 
xấu xa và tội lõi” 





@)- Cõi đầu tiên và thấp nhất trong sáu cõi trời Dục giới trong vũ 
trụ quan của Phật Giáo. 


Pháp độ . 

Giới là nền tảng của an toàn, là nền tảng của an 
lạc và là một phương tiện để thành tựu những lợi ích 
to lớn như ngăn ngừa, không bị mất tài sản.... 


Tu tập giới được tái sinh vào g1a tộc cao quý như 
Khattiya (Sátđếly - giòng vua chúa), người không có 
giới, sẽ có giòng dõi thấp kém, có nơi tái sinh đau 
khổ. 

Giới cho có tài sản vật chất vì không thể bị trộm 
cắp, tài sản này theo người đó đến thế giới bên kia. 

Giới cho quả báu lớn vì là nền tảng cho thiền 
định, thắng trí... 

Và nhờ giới, chúng sinh có thành tựu quả vị 
tương ứng của mình®), 

Thậm chí giới còn vượt trội với cuộc sống, vì 
“sống một ngày có giới còn tốt hơn sống trăm năm 
không có giới” (Dhp. 110); và sống không tu tập giới 
(trong đời sống phạm hạnh), xem như chết rồi (tâm 
linh). 


Giới cho sắc đẹp vì giới làm cho người đẹp thậm 
chí đối với kẻ thù và giới không thể bị tuổi tác hay 
bệnh tật lấn át. 

Giới là nền tảng để làm nổi trội các trạng thái 
hạnh phúc, giới cho những chỗ ngụ tốt đẹp nổi trội 
như cung điện, đền đài... và những vị trí cao trong xã 
hội như vua, hoàng tử hay quan tướng. 





@- Ấm chỉ các tầng thánh quả như: Dự lưu, Nhất lai, Bất lai và 
Alahán.(Nd) 


Do giới thúc đẩy lợi ích cao nhất của một người 
và theo người đó đến thế giới bên kia, nên giới là 
thân quyến tốt nhất, vượt qua cả người thân và bạn 
bè, thậm chí những ai thân thuộc. 


Lại nữa, khi thực hiện nhiệm vụ khó khăn tự bảo 
vệ mình, giới nổi trội hơn cả đoàn tượng binh, mã 
binh, xa binh và bộ binh, cũng như với các công cụ 
khác. Giới vượt trội hơn các câu thần chú, bùa mê, 
kinh phúc chúc, vì giới phụ thuộc vào chính mình, 
không phụ thuộc vào người khác và có sức ảnh 
hưởng to lớn. Do vậy, có nói rằng: “Pháp bảo vệ 
người hành Pháp” (Thag. 303). 


Khi quán xét như vậy với nhiều phẩm chất cao 
thượng của giới, sự thành tựu giới chưa thực hiện sẽ 
được thực hiện và giới chưa trong sạch sẽ được làm 
cho trong sạch. 


Do năng lực của sân ngủ ngầm, nếu các trạng 
thái đối nghịch với giới như sự ác cảm sinh lên chậm 
chạp, Bồtát quán xét: “Ngươi không quyết định 
chứng đạt Giác ngộ trọn vẹn đủ hay sao? Người 
phạm giới thì thậm chí còn không thể thành công 
trong lãnh vực trần thế, còn nói gì đến lãnh vực Siêu 
thế chứ?. Ngươi nên đạt đến đỉnh cao của giới, vì giới 
là nền tảng để giác ngộ siêu phàm, tối thắng trong tất 
cả mọi sự thành tựu. Ngươi nên luôn đối xử tốt, giữ 
giới hoàn hảo, còn cẩn thận hơn con gà mái bảo vệ 
trứng của mình. 


Hơn nữa, khi giảng Pháp để giúp chúng sinh 
thành tựu, đạt đến độ chín muôồi trong ba phương 


Pháp độ ¬4g- 


thức (yana- xem trang 1-2); nhưng lời của người 
không giữ giới thì không đáng tin cậy, như phương 
thuốc của vị bác sĩ không cân nhắc loại nào thích hợp 
với bệnh nhân của mình. Làm thế nào, ta có thể trở 
nên đáng tin cậy để có thể giúp chúng sinh thành 
tựu, đạt đến độ chín muồi trong ba phương thức? Ta 
phải có giới trong sạch. 


Làm thế nào, ta có thể chứng đạt thiền, thắng 
trí, để có thể giúp đỡ người khác và tu tập tuệ 
balamật? Những điều thành tựu như thiền... không 
thể đạt được nếu không có giới trong sạch. Do vậy, 
giới nên được trong sạch hoàn hảo”. 


3- Xuất lụ balamật: Trước tiên, nên nhận thức 
được sự khổ trong đời sống tại gia theo lời dạy của 
Đức Phật: “Đời sống tại gia đầy phiền trược, một con 
đường đầy bụi bặm”... (D. ¡. 63); thấy được cái khổ 
trong dục lạc theo câu: “Dục lạc giống như khúc 
xương”... (M. ¡. 364) và khổ trong ái dục theo câu: 
“giả sử như người mượn tiền và làm việc”... (D. 1. 63). 
Đây là phần ngắn gọn. 

Nói chỉ tiết thì nên quán xét các cầu kinh như 
“Đống khổ” (M. i1. 83-oo) hay “Ví dụ về những con 
rắn độc” (S. Iv. 172-78). 

4- Tuệ balamật: Nên quán xét các tính chất cao 
thượng của tuệ như sau: 

-Không có tuệ, những balamật như bố thí, trì 
giới... sẽ không trong sạch và không thể thực hiện 
được những chức năng tương ứng, ví như không có 
thân thì cơ thể mất đi vẻ lộng lẫy, không thể làm 


Pháp độ -5O- 
được những hành động thích hợp. Hay ví như “không 
có tâm thì các quyền không thể làm được các chức 
năng của chúng trong các cảnh tương ứng”; cũng vậy, 
không có tuệ thì các quyền như tín, tấn, niệm, định ... 
không thể thực hiện được những chức năng của 
mình. 


- Tuệ là nhân chủ yếu để tu tập các balamật 
khác, vì khi tuệ nhãn mở ra, các vị Bồtát thậm chí 
còn cho đi cả chân tay và cơ thể mình mà không hề 
tán dương mình và chê bai người khác. Giống như 
những cây thuốc cho đi mà không phân biệt cách đối 
xử của người nhận, tâm các Ngài tràn đầy hoan hỷ cả 
ba thời0), 

- Với tuệ, hành động từ bỏ, sự tỉnh tấn, sự thiện 
xảo và sự tu tập vì lợi ích của người khác, đạt được 
các balamật; mà bố thí vì chính lợi ích của người đó 
giống như một sự đầu tư. 


- Lại nữa, không có tuệ, giới không thể thoát 
khỏi các ô nhiễm (äsava) như tham, tà kiến, sĩ mê. 
Do vậy, thậm chí Giới còn không thể được trong 
sạch, huống chi các pháp làm nền tảng cho các phẩm 
chất của vị Phật Chánh giác. 

- Chỉ có bậc trí mới nhận biết rõ ràng khổ trong 
đời sống tại gia, trong dục lạc, trong vòng luân hồi và 
thấy được những lợi ích của xuất gia, đắc thiền, 
chứng đạt nípbàn; và vị ấy xuất gia sống không nhà, 


@- Hoan hỷ trước khi cho, trong khi cho và sau khi cho (Nd). 


Pháp độ -B1- 
tu tập thiền và hướng tới Nípbàn, thiết lập những 
điều khác ở đây. 

- Tỉnh tấn mà không có tuệ thì không đạt được 
mục đích mong muốn vì sẽ tác ý sai và thà không 
khởi lên tĩnh tấn gì cả còn tốt hơn là làm sai. Nhưng 
khi tính tấn có tuệ thì không có gì không thể thực 
hiện được nếu có các phương thức thích hợp. 

- Lại nữa, chỉ có bậc trí mới có thể kiên nhãn 
chịu đựng được sự sai trái của người khác, người 
không có trí thì không. Với người thiếu trí, sai trái 
của người chỉ làm khiêu khích sự mất kiên nhãn; còn 
đối với bậc trí, các vị ấy có thể kiên nhãn và thậm chí 
còn làm cho sự kiên nhẫn của mình được lớn mạnh 
hơn. 


- Khi hiểu được ba Đế,® nhân và các pháp đối 
nghịch thì không bao giờ nói dối với người khác. 

- Khi có tuệ, bậc trí có quyết định vững chắc để 
tu tập tất cả các balamật. 


- Chỉ có bậc trí mới thiện xảo trong hành động vì 
lợi ích của tất cả chúng sinh mà không có sự phân 
biệt người thân, người không thân và kẻ thù. 

-Và chỉ nhờ tuệ thì bậc trí mới thản nhiên đối 
với sự thăng trầm của thế gian như được, mất, khen 
chê..., không bị chúng làm dao động tâm. 





0) -Không có Đế thứ ba là “sự diệt khổ”, vị Bồtát chỉ nhận biết 
trực tiếp : khổ đế, tập đế và bát chánh đạo. 


Pháp độ xà 

Theo đó, nên quán xét về các đặc tính cao 
thượng của tuệ và xem đó là nhân làm trong sạch tất 
cả các pháp balamật. 


Hơn nữa, không có tuệ thì không thành tựu 
được sự tưởng niệm và giới không trong sạch. Không 
có giới và sự tưởng niệm thì không thể thành tựu 
được định và không có định thì thậm chí không thể 
bảo vệ được lợi ích của chính mình huống chỉ là vì lợi 
ích của người khác. 

Do vậy, khi tu tập vì lợi ích của người khác, vị 
Bồtát nên tự nhắc nhở mình: “Ngươi có nỗ lực để làm 
trong sạch tuệ chưa?” Vì qua năng lực của tuệ các bậc 
Đại nhân có được bốn nền tảng tạo lợi ích cho thế 
glan, giúp chúng sinh bước vào đạo lộ giải thoát, làm 
cho các quyền của họ được chín muồi.& 


Lại nữa, nhờ năng lực của tuệ, các vị ấy mới 
quán xét về các uẩn, các giác quan như mắt, tai..., 
hiểu rõ ràng các quá trình sinh diệt theo thực tế, 
đồng thời phát triển các đặc tính tốt đẹp của bố thí, 
trì giới, xuất gia..., đạt đến đỉnh cao và hoàn thiện 
pháp học của các vị Bồtát. 

Do vậy, nên tăng cường hoàn thiện tuệ bằng 
cách xác định các phẩm chất cao thượng của tuệ với 
nhiều phương thức và các chi phần. 


5- Tỉnh tấn balamật: Nên quán xét như vầy: 


@)- Về bốn nền tảng, hãy xem phần 12. 


Pháp độ -53- 


- Không có tinh tấn thì thậm chí không thể đạt 
được sự thành công trong các công việc thế gian, 
không thể có được kết quả tốt nhất. Nhưng người có 
nỗ lực không mệt mỏi, không có gì không đạt được. 


- Người không có tỉnh tấn thì không thể cứu 
mình, còn nói gì đến sự giúp được chúng sinh ra khỏi 
dòng luân hồi rộng lớn. Thậm chí nếu tỉnh tấn của vị 
ấy chỉ ở mức độ vừa phải thì vị ấy sẽ từ bỏ nửa chừng; 
nhưng có tỉnh tấn thì có thể hoàn thành được tất cả 
những gì cần phải hoàn tất, thực hiện được những gì 
cấn phải thực hiện”. 


Nên quán xét hơn nữa về các phẩm chất cao 
thượng của tỉnh tấn như sau: 


- Thật đúng đắn khi tự mình thoát khỏi khổ luân 
hồi bằng chính năng lực tỉnh tấn. Khi còn là kẻ phàm 
tục, sĩ mê thì khó kêm chế các ô nhiễm (äsava), như 
khó kêm chế đoàn voi điên. Các ô nhiễm này như 
những tên sát nhân với thanh gươm trần bén nhọn 
đang chờ ta, chúng tạo ra những ác - bất thiện 
nghiệp, nơi đến của các ác - bất thiện nghiệp này là 
vùng khổ cảnh với những cánh cửa luôn mở rộng 
đang chờ ta. Những ô nhiễm ấy là những người bạn 
ác, đang ở trong những nghiệp xấu xa ấy, họ xúi giục 
ta thực hành những nghiệp ác ấy. 


Và: “Chỉ có thể thành tựu giác ngộ trọn vẹn mới 
thoát ra khỏi chúng, điều khó khăn ở đây là gì? Đó là 
sự tinh tấn.” 


6- Nhẫn nại balamật: Nên quán xét như sau: 


Pháp độ ` 

- Nhãn nại là vũ khí sắc bén cắt đứt chướng ngại 
sân, giúp người tốt phát triển các phẩm chất cao 
thượng, vì sân là pháp đối nghịch của tất cả các phẩm 
chất cao thưiợng, nhãn nại thiêu đốt tất cả cặn bả của 
sân. 


- Nhãn nại là vật trang điểm cho những ai có khả 
năng đánh bại được kẻ thù; là sức mạnh của các 
Samôn, Bàlamôn; là dòng nước dập tắt ngọn lửa sân; 
là nền tảng để có danh tiếng tốt; là cầu thần chú để 
khác chế lời độc ác của kẻ ác. 

-Nhãn nại là biển sâu vì có tinh mát lạnh; là bờ 
biển ngăn chận nước sân; là cái chốt khóa chặt cánh 
cửa dẫn đến khổ cảnh; là cầu thang dẫn đến cõi chư 
thiên và Phạm thiên; là nơi nương cho các khuynh 
hướng cao thượng: là sự trong sạch cao tột của thân, 
khẩu và ý. 

Nên củng cố nhãn nại hơn nữa bằng cách quán 
xét: 

- Những ai thiếu nhãn nại thì bị khổ sở trong thế 
gian này và chính họ lại tạo thêm những nghiệp dẫn 
đến khổ cảnh trong kiếp kế. 


- Với những hành động bất thiện của người 
khác, khiến sự khổ sinh lên nơi thân của ta, khổ này 
là quả của hạt giống ác nghiệp mà ta đã gieo nên, ta 
nên nhãn nại đối với quả xấu của ác nghiệp đã tạo, 
xem như ta trả được món nợ. 


- Nếu không có người làm sai trái thì làm sao ta 
có thể tu tập pháp nhãn nại?. 


Pháp độ -B5- 

- Dù bây giờ người đó làm điều sai trái nhưng 
trong quá khứ người đó là người hảo tâm của ta. 

- Người làm điều sai cũng là người hảo tâm vì 
giúp ta có cơ hội để phát triển nhãn nại. 

-Tất cả chúng sinh giống như con ta. Ai lại giận 
dữ với những hành động bất thiện của chính con 
mình? 

- Người đó làm điều sai trái với ta vì một số cặn 
bã sân còn lại trong ta; ta nên loại trừ cặn bã này. 

-Như người đó, ta cũng đã tạo nhân cho điều sai 
trái, do vậy sự khổ sinh lên (ta không nên trách họ). 


- Những chuỗi danh sắc đang tạo nên điều sai 
trái, chuõi danh sắc khác nhận lại quả xấu của điều 
sai trái; các chuỗi danh sắc ấy ngay tại sátna này bị 
diệt đi. Vậy ta giận dữ với a1? sân này khởi lên từ a1? 
Khi tất cả các chuỗi danh sắc là vô ngã thì ai làm điều 
sai trái với a1? 

Do năng lực của sân ngủ ngầm khởi lên do điều 
sai trái của người khác, tiếp tục tràn ngập trong tâm 
thì nên quán xét: 

- Nhãn nại là nhân tốt để giúp đỡ người khác, là 
điều kiện để trả lại điều sai trái của họ. 

- Sự sai trái này làm khổ ta, nhưng lại là duyên 
cho tín sinh lên (tin nghiệp báo), hổ trợ cho quyết 
định và cũng là duyên cho tuệ sinh, vì hiểu được sự 
bất ổn trong thế gian. 


- Đây là bản chất của các quyền khi đối đầu với 
các cảnh tốt đẹp cùng không tốt đẹp, cảnh hài lòng 
cùng không hài lòng, cảnh như ý cùng không như ý. 
Ta có thể không đối đầu với các cảnh không toại 
nguyện được chăng? 

- Người bị sân kiểm soát thì trở nên điên dại và 
mất trí, vậy tại sao lại trả thù? 

- Tất cả chúng sinh được Đức Phật thương mến, 
như thể họ là con của Ngài. Do vậy, ta không nên 
giận dữ với họ. 

-Khi người làm điều sai trái có những phẩm chất 
cao thượng thì ta không nên giận dữ với người đó. Và 
khi người đó không có các phẩm chất cao thượng thì 
ta nên đối xử với người đó bằng tâm bi. 

- Sân làm giảm danh tiếng và các phẩm chất cao 
thượng của ta, làm kẻ thù hài lòng, ta trở nên xấu xí, 
ngủ bất an... 

- Sân là kẻ thù thật sự vì đó là nơi xuất phát mọi 
nguy hại và là kẻ hủy diệt tất cả điều tốt. 

-Khi nhãn nại thì không có kẻ thà. 

-Do tạo ra điều sai trái, người sẽ chịu đau khổ 
trong tương lai, khi nhãn nại ta không bị đau khổ 
trong tương lai. 


-Kẻ thù muốn ta giận dữ; khi ta chế ngự giận dữ 
bằng nhãn nại thì kẻ thù cũng bị ta chế ngự. 

-Ta không nên từ bỏ phẩm chất cao thượng của 
nhãn nại chỉ vì một chút giận dữ. Sân là đối nghịch 


Pháp độ -57- 
và chướng ngại cho tất cả các phẩm chất cao thượng, 
vì vậy nếu giận dữ thì làm sao ta có thể tu tập được 
giới, xuất gia ...? 


Và khi không có những phẩm chất cao thượng 
này thì làm sao ta có thể giúp đỡ người khác và đạt 
đến quả Chánh giác theo đúng lời nguyện của mình. 


- Có nhãn nại thì có định, nhờ có định nên thoát 
khỏi sự quấy nhiều ở bên ngoài. Với tâm định, quán 
xét thấy được các hành là vô thường, khổ, tất cả các 
chuỗi danh sắc là vô ngã, quán xét Nípbàn là chân đế, 
bất tử, yên tịnh và tối thượng. 


Nhờ có định nên hiểu biết được ân đức chư Phật 
là vô lượng vô biên. Khi đó, có anulormmuam 
khantiuamn tho (thuận thứ nhẫn nại an trụ),© 
thấy rõ điều “ta và của ta” là không thật có, chỉ có 
chuỗi danh sắc tồn tại, không có ngã hay bất kỳ thứ gì 
liên quan đến ngã. Chúng sinh diệt theo duyên của 
chúng, chúng không từ bất cứ nơi nào đi đến cũng 
không đi đến bất kỳ nơi nào, không có cối trung gian 
cho chúng. 

Và vị Bồtát chỉ có một con đường dẫn đến giác 
ngộ, không có con đường nào sai khác, con đường ấy 
chính là sự nhãn nại (kinh Pháp cú). 


@~ Anulomiuam khanfiuam {†hữto: chỉ trạng thái phát triển thiền 
quán, tại đó hành giả có thể chấp nhận các sự thật, qua nền tảng là 
pháp thiền đã thành tựu, nhưng chưa thấu hiểu chúng một cách 
trọn vẹn bằng tuệ chín muôồi. Hãy xem số 6. 


Đây là phương pháp quán xét về nhãn nại 
balamật. 


7- Chân thật balamật: Nên quán xét như vầy: 


-Không có chân thật thì không thể có giới... và 
không thể tu tập theo ý nguyện. Tất cả các trạng thái 
bất thiện đều dẫn đến không chân thật. 


- Người không chân thật thì không đáng tin cậy 
và lời của người đó không được chấp nhận trong 
tương lai. 

Nói cách khác, có chân thật thì có nền tảng cho 
tất cả các phẩm chất cao thượng; với nền tảng là 
chân thật, người này có thể làm trong sạch và tu tập 
tất cả các pháp trợ đạo. Không tự đánh lừa mình về 
bản chất thật sự của danh sắc, người này thực hiện 
các chức năng của tất cả các pháp trợ đạo và tu tập 
hoàn tất bồtát đạo. 

8- Quuết định balamật: Nên quân xét như vầy: 

- Các pháp balamật sẽ không thành tựu vững 
chắc nếu không có quyết định thực hành. 

- Các pháp balamật sẽ không thành tựu nếu 
không có quyết định loại trừ pháp đối nghịch của 
balamật. 

- Các pháp balamật sẽ không thành tựu nếu 
không có quyết định bền bỉ, kiên cường và khi ấy các 
pháp là nền tảng của sự giác ngộ như bố thí, giới, 
xuất ly... không sanh lên. 


9- Từ balamật: Nên quán xét như vầy: 


Pháp độ ~B9- 


- Chỉ vì lợi ích của chính mình mà không quan 
tâm đến lợi ích của người khác, thì không thể thành 
công trong thế gian này hay được tái sinh an lạc 
trong kiếp kế; như thế, không có tâm Từ thì làm sao 
có thể làm cho tất cả chúng sinh thành tựu Nípbàn ? 
Và nếu muốn đưa tất cả chúng sinh đến Nípbàn Siêu 
thế, thì nên bắt đầu mong mỏi họ được thành công. 


- Bây giờ ta giúp họ bằng cách vì lợi ích và hạnh 
phúc của họ, sau đó họ sẽ là những người đồng hành 
cùng chia xẻ Pháp với ta. 


- Không có những chúng sinh này, ta không thể 
thành tựu được các pháp trợ đạo. 

Tâm từ là nhân làm hiển lộ và hoàn thiện tất cả 
các phẩm chất của Đức Chánh giác, những chúng 
sinh này là phước điền của ta để gieo trồng những cội 
rễ trong sạch, là nền tảng mà không một nền tảng 
nào có thể so sánh được, chúng sinh này là cảnh tốt 
đẹp đáng kính mến cao tột. 


Do vậy, nên đặc biệt khơi dậy tác ý mạnh mẽ vì 
lợi ích của tất cả chúng sinh. Và tại sao nên phát triển 
tâm Từ (metta) đối với tất cả chúng sinh? Vì đó là 
nền tảng cho bï (karuna), với tâm thương xót (bi) vô 
lượng, hoan hỷ sẽ sinh lên khi tạo lợi ích và hạnh 
phúc đến các chúng sinh khác. Với tâm bi vô lượng 
thì mong muốn loại trừ sự đau khổ của chúng sinh, 
sự mong muốn này được chắc chắn và đầy năng lực. 


Và tâm đại bi là phẩm chất đầu tiên trong tất cả 
các phẩm chất của Bồtát, là nền tảng, là cội rễ, là cao 


Pháp độ -6O- 
thượng, và là chủ yếu của các phẩm chất tốt đẹp 
khác. 


10- Xả balamật: Nên quán xét như vầy: 


- Không có xả thì các nghiệp ác do chúng sinh 
tạo sẽ dao động trong tâm. Và khi tâm bị dao động 
thì không thể tu tập các pháp trợ đạo. 


- Thậm chí khi tâm mềm đi do lòng từ, không có 
xả thì cũng không thể làm trong sạch được các pháp 
trợ đạo và không thể cống hiến các tiêu chuẩn đòi hỏi 
của phước cùng với quả của chúng để vì lợi ích của 
chúng sinh. 

Hơn nữa, với ước nguyện cùng với quyết định tu 
tập để hoàn tất tất cả các pháp trợ đạo đều nương 
vào năng lực của xả. Vì thiếu xả, người có ước nguyện 
không thể loại trừ điều làm nhơ bẩn pháp trợ đạo, 
hay có nhận thức sai lầm về vật thí và người thọ thí. 


- Không có xả thì không thể làm trong sạch giới, 
vì luôn nghĩ về các chướng ngại đối với đời sống và 
những nhu cầu thiết yếu của người đó. 

- Xả giúp hoàn thiện năng lực xuất ly vì nhờ có 
xả mới vượt qua được sự bất mãn và sự hoan hỷ. 

- Xả làm hoàn thiện các chức năng của tất cả các 
pháp trợ đạo (có tuệ) để quán xét chúng theo nhân. 

Tỉnh tấn được khởi lên quá mức vì không được 
quán xét bằng xả, nó không thể thực hiện chức năng 
tỉnh tấn một cách hoàn hảo. 


Pháp độ ~61- 


Nhãn nại một cách kiên trì chỉ có thể có được 
khi người đó có xả. 

Do phẩm chất của xả, người ấy thấy bản chất 
thật của chúng sinh hay các pháp hành. 

Đối với sự thăng trầm của thế gian, có tâm xả 
mới có quyết định tu tập các pháp trợ đạo trở nên 
hoàn toàn vững vàng. 

Khi người khác làm những việc sai trái, do 
không quan tâm đến, vị ấy an trú tâm trong tâm Từ. 
Do vậy, xả tuyệt đối cần thiết để tu tập tất cả các 
balamật khác. 


Quán xét về xả balamật là vậy. 

Vì thế, khi quán xét về sự nguy hại của các pháp 
đối nghịch và những lợi ích khi tu tập các balamật là 
duyên của các balamật. 

6- Ô nhiễm của balamật là gì? 

Nói chung, do tham lam, không sáng suốt (si 
mề) và hiểu sai (tà kiến) là ô nhiễm (asava - lậu hoặc) 
của các balamật. 

Nói riêng lẻ thì: 

Những suy nghĩ (uikappa) sai lầm về vật thí và 
người thọ thí là ô nhiễm của Thí balamật. 

Những suy nghĩ sai lầm về chúng sinh và thời 
gian là ô nhiễm của Giới balamật. 


Pháp độ -62- 


Những suy nghĩ sai lầm khi hoan hỷ trong dục 
lạc và sinh hữu; không hài lòng khi chúng giảm 
xuống là ô nhiễm của Xuất ly balamật. 


`^ 


Những suy nghĩ sai lầm về “ta” và “của ta” là ô 
nhiễm của Tuệ balamật. 


Những suy nghĩ sai lầm làm sinh khởi dã dượi 
và phóng dật là ô nhiễm của Tĩnh tấn balamật. 

Những suy nghĩ sai lầm về chính mình và những 
người khác là ô nhiễm của Nhãn nại balamật. 

Những suy nghĩ sai lầm khi tuyên bố thấy những 
gì chưa thấy, biết những gì chưa biết, nghe những gì 
chưa nghe... là ô nhiễm của Chân thật balamật. 


Những suy nghĩ sai lầm khi nhận thấy những sai 
sót trong những pháp trợ đạo và giới trong những 
pháp đối nghịch của chúng là ô nhiễm của Quyết 
định balamật. 

Những suy nghĩ sai lầm, khi bối rối giữa điều 
nguy hại và điều mang lại lợi ích là ô nhiễm của Từ 
balamật. 

Và những suy nghĩ sai lầm về những điều ưa 
thích và không ưa thích là ô nhiễm của Xả balamật. 
Nên hiểu các ô nhiễm là như vậy. 

7- Làm trong sạch balamật là gì? 

Đó là loại trừ những ô nhiễm do tham, không 
sáng suốt và hiểu sai. 

Vì các balamật trở nên trong sạch và chói sáng 
khi không bị nhơ bẩn bởi những ô nhiễm như tham, 


mạn, kiến, sân, tâm ác, bôi nhọ người khác, hống 
hách, ghen ty, keo kiệt, xảo quyệt, đạo đức giả, ngoan 
cố, kiêu căng, rỗng tuếch, phóng túng và khi không 
có những suy nghĩ sái quấy về vật thí và người thọ 
thí... 

8- Balamật đối nghịch với pháp gì? 

Nói chung, balamật đối nghịch với tất cả ô 
nhiễm (asava)©) và các bản chất bất thiện. 

Nói riêng ra thì: 

Bố thí đối nghịch với keo kiệt như đề cập trước 
đó. 

Hơn nữa, bố thí đối nghịch với tham, sân và sỉ; 
vì bố thí có vô tham, vô sân và vô sĩ đối với vật thí, 
người thọ thí và quả của bố thí theo tương ứng. 

Giới đối nghịch với tham, sân và sĩ; vì giới loại 
trừ tính quanh co uà trụy lạc trong thân hành, khẩu 
hành... 

Xuất ly đối nghịch với ba ô nhiễm (tham, sĩ và 
kiến), vì không bị chìm đắm trong dục lạc, không 
làm hại người và sự tự hành xác. 

Tuệ đối nghịch với ba ô nhiễm, như khi tham tạo 
ra sự mù mờ... , thì tuệ lại khôi phục lại tầm nhìn... 





6)- Tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu ; chi pháp của dục 
lậu + hữu lậu là tâm sở tham; của kiến lậu là tâm sở tà kiến; của vô 
minh lậu là tâm sở si— Nd. 


Tỉnh tấn đối nghịch với ba ô nhiễm và lười nhát; 
khi khơi dậy cách làm đúng đắn để thoát khỏi dã 
dượi và phóng dật. 

Nhãn nại đối nghịch với ba ô nhiễm và sân; khi 
chấp nhận điều ưa thích hay điều không ưa thích và 
sự trống rỗng. 


Chân thật là pháp đối nghịch của ba ô nhiễm; vì 
diễn tiến theo sự thật, dù người khác có giúp hay làm 
nguy hại. 


Quyết định là pháp đối nghịch của ba ô nhiễm; 
vì sau khi từ bỏ những thăng trầm của thế gian, 
quyết định vẫn không thay đổi khi tu tập các pháp 
trợ đạo theo cách đang làm. 


Từ là pháp đối nghịch của tham, sân và sĩ do xa 
lánh khỏi những chướng ngại sân. 


Và Xả là pháp đối lập của tham, sân, sĩ khi loại 
trừ sự thích thú uà kính tởm đối với những cảnh ưa 
thích hay không ưa thích tương ứng và cân bằng tâm 
trong nhiều hoàn cảnh. 


9- Thực hành balamật như thế nào? 


a- Bố thí balamật: Được tu tập trước tiên để 
mang lại lợi ích cho chúng sinh theo nhiều cách; tức 
là từ bỏ hạnh phúc, tài sản, thân thể và cuộc sống của 
chính mình cho người khác; xua tan đi nỗi sợ hãi của 
họ và hướng dẫn họ theo pháp. 


Ở đây, bố thí có ba theo cảnh bố thí: Bố thí tài 
sản (amisadana), bố thí không sợ (abhauadana) và 
bố thí pháp (dhamrnadana). 

1ˆ~ Bố thí tài sửn. Tài sản này có hai loại: Bên 
ngoài và bên trong. 

- Vật thí bên ngoài có 10 là: vật thực, nước uống, 
y phục, xe cộ, vòng hoa, nước thơm, thuốc bôi, chỗ 
nghỉ, chỗ ngụ và đèn. 


Lại nữa, những vật thí này đa dạng khi phân tích 
mỗi loại ra thành những thành phần của nó như vật 
thực thì có vật thực loại cứng, loại mềm... 

Vật thí bên ngoài cũng có thể có sáu khi phân 
tích theo cảnh (arammanaro): sắc, ầm thanh, mùi, 
vị, xúc và cảnh pháp. 


Các cảnh của giác quan như cảnh sắc đối với mắt 
lại đa dạng, như màu xanh, vàng, đỏ... cảnh thinh đối 
với tai thì, âm thanh du dương, ồn ào, chói ta1... 


Vật thí bên ngoài cũng đa dạng theo giá trị và tài 
sản khác nhau như đá quý, vàng, bạc, ngọc tral, san 
hô...; đồng ruộng, vườn...; nô bộc, bò, trâu... 


Khi bố thí là vật thí bên ngoài, bậc Đại nhân bố 
thí bất kỳ thứ gì cần thiết cho những ai cần đến . 
Thậm chí Ngài còn bố thí khi chưa được xin khi tự 
biết rằng có ai đó cần đến thứ này, thứ này và Ngài bố 
thí nhiều hơn cả số lượng lẫn chất lượng khi được 
xin. 


Pháp độ -66- 


Ngài bố thí một cách hào phóng, không hề keo 
kiệt, Ngài bố thí thích hợp, không phải là không thích 
hợp với người cần vật thí. Ngài bố thí không mong 
chờ nhận lại điều gì. 


Và khi không đủ để bố thí cho tất cả mọi người, 
Ngài phân chia công bằng bất kỳ thứ gì có thể chia 
được, nhưng Ngài không bao giờ bố thí những gì gây 
nguy hại cho người khác như vũ khí, chất độc, chất 
Say... 

Ngài cũng không bao giờ bố thí những trò tiêu 
khiển gây nguy hại và làm cho phóng túng. Ngài 
không bố thí những vật thực hay thức uống không 
thích hợp cho người bệnh, thậm chí khi người đó hỏi 
xin. Và những gì tuy thích hợp nhưng quá độ, Ngài 
không bố thí. 


Lại nữa, khi được hỏi xin, Ngài bố thí cho gia 
chủ những gì thích hợp với gia chủ, bố thí đến các vị 
tỷkhưu những gì thích hợp với các vị ấy. Ngài cúng 
dường đến mẹ, cha, bố thí đến người thân thuộc, họ 
hàng, bạn bè đồng môn, vợ, con, gia nhân và người 
làm công mà không gây nguy hại cho bất kỳ al. 

Khi hứa một vật thí hảo hạng, Ngài không coi đó 
là vật hảo hạng nữa. 

Ngài không bố thí để có được sự kính trọng, 
danh tiếng hay mong nhận lại được gì, hay cũng 
không mong muốn có quả gì khác ngoài sự giác ngộ 
tối cao. 


Ngài không bố thí khi ghê tởm vật thí đó hay ghê 
tốm những ai hỏi xin. Ngài không bố thí vật bỏ đi, 
thậm chí với những người thô lỗ hay những người 
nhục mạ Ngài; Ngài bố thí với sự cẩn trọng, trong 
sáng và đầy tâm Từ. 

Ngài không bố thí với niềm tin vào đấng siêu 
nhiên mà Ngài bố thí với niềm tin vào nghiệp báo. 
Khi bố thí, Ngài không làm người hỏi xin bị đau khổ 
khi bắt người đó phải đảnh lễ Ngài...; trái lại, Ngài bố 
thí để không làm cho người khác đau khổ. Ngài 
không bố thí để lừa dối hay làm hại người; Ngài bố 
thí chỉ với tâm không ô nhiễm. 

Ngài không bố thí với những lời mắng chửi hay 
khó chịu, mà Ngài bố thí với những lời dễ mến, êm 
dịu và nụ cười trên gương mặt. 

Bất kỳ khi nào khi tham với cảnh riêng biệt sinh 
khởi do giá trị cao và sự xinh đẹp của cảnh đó, do đồ 
cổ hay do dính mắc cá nhân, Bồtát nhận ra được tâm 
tham của mình, Ngài nhanh chóng loại trừ tham, tìm 
người thọ thí và cho đi. 

Và nếu có cảnh có giá trị giới hạn mà có thể bố 
thí và người cần đến nó thì ngay tích tắc Ngài bố thí 
vật đó, tôn trọng người đó dù người đó là một vị 
samôn không nổi tiếng. 

Khi được hỏi xin con cái, vợ, nô lệ, người làm 
công và gia nhân, bậc Đại nhân không bố thí khi họ 
chưa mong muốn đi, khiến họ phải đau khổ. Khi họ 
muốn đi và hoan hỷ thì Ngài bố thí họ. 


Pháp độ -68- 


Nhưng nếu biết rằng những người hỏi xin là phi 
nhân - yêu tĩnh, ma quỷ hay người độc ác thì Ngài 
không bố thí. Cũng vậy, Ngài sẽ không bố thí quốc độ 
của mình cho những người muốn gây nguy hại, đau 
khổ hay phiên muộn cho thế gian, nhưng Ngài bố thí 
cho người tốt, người bảo vệ thế gian bằng Pháp. 


Trước tiên, đây là cách tu tập bố thí vật thí bên 
ngoài. 

Nên hiểu vật thí bên trong theo hai cách. Như 
thế nào? 


Ví như người vì vật thực và quần áo nên tự 
nguyện làm nô lệ cho người khác, hay phục uụ người 
khác; cũng vậy, vì mong muốn an lạc và lợi ích cao 
tột cho tất cả chúng sinh, mong muốn tu tập bố thí 
balamật với tâm định hướng, tầm cầu giác ngộ, Bậc 
Đại nhân giao mình cho người khác, phục vụ người 
khác. 

Bất kỳ tay chân hay bộ phận cơ thể mình mà 
người khác cần như: Mắt, tay, máu... Ngài bố thí cho 
những người cần mà không run sợ hay co mình lại. 
Ngài không dính mắc với chúng và không chùn bước 
khi bố thí cho người khác, Ngài xem chi thể mình 
như vật thí bên ngoài. 


Bậc Đại nhân từ bỏ vật thí bên trong theo hai 
cách; vì sự hoan hỷ của người khác hay thực hiện 
những mong muốn của người xin bằng sự thông thạo 
của chính mình. 


Pháp độ -6Q- 

Về vấn đề này, Ngài hoàn toàn hào phóng và 
nghĩ: “Ta sẽ giác ngộ mà không dính mắc”. Nên hiểu 
bố thí vật thí bên trong là như vậy. 

Ở đây, khi cho vật bên trong, Ngài chỉ bố thí 
những gì mang lại lợi ích cho người nhận. Bậc Đại 
Nhân không bố thí chính cơ thể, chân tay và bộ phận 
trên cơ thể mình cho Ma vương hay cho những phi 
nhân đồng hành với Ma vương và nghĩ: “Mong điều 
này không làm cho chúng bị nguy hại”. 


Ngoài ra, Ngài không bố thí cho những ai bị Ma 
vương hay tùy tướng của Ma vương sai khiến, không 
bố thí cho người điên. Nhưng khi được những người 
khác xin thì Ngài bố thí ngay lập tức vì hiếm có yêu 
cầu như vậy và khó có vật thí như vậy. 

2~Bố thí không lo sợ: Là bố thí sự bảo vệ cho 
chúng sinh khi họ bị vua, trộm, cướp, kẻ thù, sư tử, 
hổ, những thú dữ hoang khác, rồng, yêu tỉnh, ngạ 
quỷ, phi nhân... làm cho lo sợ. 


3ˆ Bố thí pháp: Là bài pháp không bị sai lạc 
về Pháp mà được thuyết với tâm không ô nhiễm; đó 
là chỉ dẫn có phương pháp lối hành thiện trong kiếp 
hiện tại, trong kiếp kế và giải thoát. 


Bằng cách thuyết pháp như vậy, những ai chưa 
gia nhập vào giáo pháp Đức Phật sẽ gia nhập, trong 
khi những ai đã gia nhập thì đạt đến độ chín muồi. 
Đây là phương pháp: nói ngắn gọn thì vị ấy thuyết 
pháp về bố thí, trì giới, cối chư thiên, sự ô nhiễm 
trong dục lạc và lợi ích khi từ bỏ được. 


Pháp độ đò 


Chi tiết hơn thì với những ai có tâm hướng đến 
giác ngộ, vị ấy thuyết pháp để thiết lập và làm trong 
sạch tâm (trong quá trình hướng đến mục đích của 
họ) bằng cách giảng về những phẩm chất cao thượng 
của những chủ đề thích hợp như sau: xuất gia, giữ 
giới, phòng hộ các căn, ăn uống có điều độ, tỉnh thức, 
7 điều thiện®); tu tập thiền chỉ (samatha) với 1 trong 
4o đề mục; tu thiền quán với những cảnh quán xét về 
thể nhơ bẩn của thân xác; bảy giai đoạn trong sạch 
được thành tựu đầy đủ (sammmattagahang), 3 loại 
minh (uÿ7a); sáu thắng trí (abhiñña), bốn vô ngại 
giải (pafisambhida) và sự giác ngộ của một vị đệ 
tử.@) 





@)- Là thân có 3: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh 
trong dục lạc; khẩu có 4: Không nói dối, không nói hung dữ, không 
nói đầm thọc, không nói vô ích — Nd. 


2)-Bảy giai đoạn trong sạch (thất tịnh) được đề cập đến trong 
Rathauimta Sufta (M. 24) (kinh trạm xe trong Trung bộ kinh) và 
được giải thích chi tiết trong Visuddhimagga (thanh tịnh đạo). 
“Hướng đúng đắn” là đạo siêu thế chứng đạt Nípbàn; theo hướng này 
thì gắn liền với việc giác ngộ và giải thoát cuối cùng mà không đảo 
ngược được. 

Ba loại minh là: Nhớ lại các kiếp quá khứ (túc mạng minh), tuệ 
thấy được sự sinh diệt của chúng dinh (sinh tử minh) và tuệ đoạn trừ 
được các ô nhiễm (asava). 

Sáu thắng trí (abhiññana) là: Năm thắng trí phàm và trí đoạn trừ 
được các ô nhiễm.Năm thắng trí phàm lanhư tại tr. 51; thắng trí thứ 
sáu là đoạn trừ các lậu hoặc. 

Bốn vô ngại giải (patisambhid3) là: nhận thức được nghĩa, pháp, từ 
nguyên và biện tài (attha, dhamnmxmnam miruffi, patibhang). 


Pháp độ -71- 


Cũng vậy, với những ai có tâm hướng đến sự 
giác ngộ của các vị Phật Độc giác và Phật Chánh giác 
thì vị ấy thuyết pháp để thiết lập và làm trong sạch 
tâm theo hai phương hướng: Hướng đến quả vị Độc 
giác và hướng đến quả vị Chánh giác; bằng cách 
giảng về sự vĩ đại trong năng lực của các vị Phật ấy, 
giải thích bản chất, đặc tính, chức năng... riêng biệt 
trong thập độ trong ba giai đoạn. 


Do vậy, Bậc Đại nhân bố thí pháp đến cho chúng 
sinh. 


Khi bố thí sắc pháp, Bậc Đại Nhân bố thí vật 
thực với ý nghĩ: “Với vật thí này, mong cho chúng 
sanh có được tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, sức mạnh, 
thông minh và quả an lạc tối thắng”. 


Ngài bố thí nước uống, mong muốn làm giảm 
cơn khát các ô nhiễm dục lạc; bố thí y phục để có 
tàm, quý và thân thể có màu da vàng trong sáng (của 
vị Phật); bố thí xe cộ để đạt được các phương thức 
sức mạnh siêu nhiên và an lạc Nípbàn; bố thí hương 
thơm để tạo hương thơm ngọt ngào của giới; bố thí 
tràng hoa và thuốc bôi để tạo vẻ đẹp trong các phẩm 
chất của Đức Phật; bố thí chỗ ngồi để tạo chỗ ngồi 
trong cung điện giác ngộ; bố thí chỗ ngụ để tạo nơi 
nghỉ nơi của bậc Chánh giác. 


Pháp độ -72- 


Vì bố thí chỗ ngụ nên vị ấy trở thành nơi nương 
của chúng sinh; vì bố thí đèn nên vị ấy có thể đạt 
được 5 nhãn. 


Ngài bố thí hương nên Đức Phật có mùi hương 
lan rộng xung quanh nơi ngụ cùng nơi thân; bố thí 
âm thanh nên Đức Phật có giọng nói như Phạm 
thiên; bố thí vị nên Đức Phật được thế gian quý 
trọng; bố thí xúc nên Đức Phật có được sự tao nhã. 


Bố thí thuốc trị bệnh vì vậy sau này Ngài có thể 
bố thí trạng thái bất tử Nípbàn. Ban tự do cho gia 
nhân vì vậy Ngài giải phóng chúng sinh thoát khỏi 
giam cầm của các ô nhiễm (asava). Bố thí những trò 
tiêu khiển và hoan hỷ có tàm có quý để tạo sự hoan 
hỷ với chánh Pháp. 

Ngài bố thí chính con cái mình để có thể nhận 
tất cả chúng sinh là con, khi đưa họ tái sinh vào nơi 





@-Năm nhãn là:- Mắt thường (mamsacakkhu), cơ quan thị giác. 
Đối với Đức Phật mắt thường của Ngài còn có nhiều năng lưc hơn cả 
mắt của người bình thường. 


- Thiên nhãn (dibbacakkhu), vị ấy thấy được các chúng sinh sinh 
diệt theo nghiệp của mình qua tất cả các cõi sống. 


- Tuệ nhãn (paññacakkhu), vị ấy thấy được tất cả các chuỗi danh 
sắc với các đặc tính chung và riêng biệt của chúng và các phương 
thức tiếp diễn mà theo đó chúng phải gánh chịu. 


= Pháp nhãn (dhammacakkhu), vị ấy thấy rõ các pháp cùng các 
đặc tính, chức năng, sự hiển lộ và nhân gần của chúng, đồng thời 
thấu triệt được bản chất vô thường, khổ và rỗng không của chúng. 

- Phật nhãn (buddhacakkhu) mà theo đó vị ấy thấy được khuynh 


hướng và tâm tính của chúng sanh cũng như là thấy được sự chín 
muồi trong các căn; và samantacakkhu, mắt giác ngộ. 


Pháp độ -73- 
cao quý. Ngài bố thí vợ để có thể trở thành chủ nhân 
của toàn thế gian. Ngài bố thí vàng, đá quý, ngọc trai, 
san hô... để thành tựu các đại nhân tướng (đặc tính 
trên cơ thể Đức Phật) và bố thí nhiều cách đẹp khác 
nhau để có được những tướng phụ xinh đẹp.( 


Ngài bố thí châu báu để có được vật báu là 
chánh Pháp; bố thí quốc độ để trở thành vua của 
Pháp; bố thí tự viện, vườn, ao, bụi cây để chứng 
thiền...; bố thí chân mình để đến gần thềm giác ngộ 
với đôi bàn chân có vết căm xe; bố thí đôi bàn tay để 
có thể đưa bàn tay Chánh pháp ra giúp đỡ chúng sinh 
vượt qua bốn dòng nước xoáy ®); bố thí tai, mũi... để 
đạt được các quyền là tín...; bố thí mắt để có được 
mắt giác ngộ; bố thí thịt và máu với suy nghĩ: “Mong 
cho cơ thể ta trở thành các cách sống của tất cả 
chúng sinh! Mong cho cơ thể ta mang đến lợi ích và 
an lạc cho tất cả chúng sinh mọi lúc, thậm chí chỉ khi 
thấy được, nghe được, hồi tưởng lại hay chăm sóc 
ta!” Và Ngài bố thí đầu mình để trở thành cao tột 
trong toàn thế gian. 

Do vậy, khi bố thí, bậc Đại nhân không bố thí 
mà không có suy nghĩ, không gây đau khổ cho người 
khác, không sợ hãi, có hổ thẹn với tội lõi, có ghê sợ 
với tội lõi, không la mắng người cần vật thí. 

Khi có cái gì tuyệt hảo, Ngài không bố thí như nó 
là đồ tuyệt hảo. Ngài không bố thí rồi tự khen mình 





@)~-32 đại nhân tướng và 8o tướng phụ trên cơ thể bậc Đại nhân. 


)- Bốn dòng nước là ái dục, ái hữu, tà kiến và sỉ. 


Pháp độ 3u 


và chế nhạo người khác. Ngài không bố thí để mong 
nhận quả, không ghê tởm người xin, bố thí có sự cần 
nhắc. Dĩ nhiên là Ngài bố thí một cách kỹ lưỡng, 
bằng chính tay mình, vào thời điểm thích hợp, có cần 
nhắc, không hề phân biệt đối xử, hoan hỷ trong cả ba 
thời.® 

Khi bố thí, Ngài không hề hối hận sau đó. Ngài 
không kiêu ngạo hay khúm núm đối với người thọ thí 
mà đối xử hòa nhã. Rộng rãi và hào phóng, Ngài còn 
bố thí thêm (sapariuara). Khi bố thí vật thực, Ngài 
nghĩ: “Ta sẽ bố thí vật thực này, rồi còn bố thí thêm 
nữa”, rồi Ngài bố thí thêm y phục hay các vật dụng 
khác. Cũng vậy, khi bố thí y phục, Ngài nghĩ: “Ta sẽ 
bố thí y phục này và còn bố thí thêm nữa”, rồi Ngài 
bố thí thêm vật thực... Tương tự như vậy, khi bố thí 
xe... Và khi bố thí các cảnh của giác quan như cảnh 
sắc, Ngài cũng bố thí thêm cảnh của giác quan khác. 


Thực hiện việc bố thí như vậy là Ngài cống hiến 
vì lợi ích và hạnh phúc của toàn thế gian và vì sự giải 
thoát của bậc Chánh giác không hề lay chuyển. Ngài 
cống hiến để thành tựu ước nguyện không mệt mỏi 
(vì điều thiện), định, thiện xảo, tuệ và giải thoát 
không mệt mỏi. 

Khi tu tập bố thí balamật, Bậc Đại nhân quán 
đạc tính vô thường đối với đời sống và tài sản, Ngài 
xem đó như là vật chung của nhiều người một cách 
liên tục và luôn khơi dậy tâm Từ to lớn đối với chúng 


@)- “Ba thời” là trước khi thí, trong khi thí và sau khi thí. 


Pháp độ ~75- 


sinh. Như ngôi nhà bị cháy, người chủ mang tất cả 
những tài sản có giá trị thiết yếu và chính mình ra 
khỏi nhà, không để lại bất kỳ thứ gì quan trọng, cũng 
vậy, bậc Đại nhân bố thí nhiều, không phân biệt và 
không lo lắng. 

Đó là phương pháp tu tập bố thí balamật. 

b-7u tập giới balarmnật. Do bậc Đại nhần mong 
muốn tô điểm cho chúng sinh bằng giới của bậc 
Chánh giác, khi bắt đầu, Ngài phải làm trong sạch 
giới của mình trước. 

Ở đây, giới được làm cho trong sạch theo 4 cách: 

- Làm trong sạch các khuynh hướng (xấu) trong 
nội tâm(a77hasauauisudd). 

- Thọ giới (samadana). 

- Không vi phạm (autfikkamana). 

- Theo trạng thái tự nhiên (pafipakafikaranga). 

Với những ai có tư tưởng hướng thượng thì tự 
nhiên chán ghét điều ác, làm trong sạch các khuynh 
hướng xấu của chính mình và khơi dậy sự hổ thẹn tội 
lỗi (tàm) ở bên trong. 

Người có sự suy xét về thế gian vượt trội thì sợ 
điều ác, làm trong sạch lối hành xử của mình bằng 
cách thọ giới từ người khác và khơi dậy sự ghê sợ tội 
lỗi (quý) bên trong. 

Cả hai điều này, giúp giới được trong sạch do 
không vi phạm (au†fikkamana). 


Nhưng nếu do hay quên, đôi khi họ phá giới, khi 
đó nhờ có tàm và quý họ nhanh chóng chỉnh sửa 
bằng thói quen thích hợp. 

Giới có hai là giữ giới (uarrffa) và thực hiện giới 
(cartfta). 

G†ff griới. Sau đầy là một phương pháp mà theo 
đó giữ giới được trong sạch. 

Vị Bồtát nên có tâm Từ - tâm Bi đối với tất cả 
chúng sinh để không cảm thấy oán giận bất kỳ al, 
thậm chí là trong mơ. Do cống hiến để giúp đỡ người 
khác, Ngài không còn biển thủ tài sản của người khác 
như g1ữ nọc rắn độc. 

Nếu là vị tỳkhưu, Ngài sống trong sạch, tránh 
bảy chướng ngại của dục (A. 1v. 54-56), không nói 
chuyện thông dâm. 


Nếu là gia chủ, Ngài không bao giờ khơi dậy bất 
kỳ một tư tưởng tham vợ của người khác. Khi nói, lời 
của Ngài luôn chân thật, mang lại lợi ích, thân thiện, 
đồng thời lời của Ngài có suy nghĩ và liên quan đến 
pháp. Tâm Ngài không có tham dục, sân và tà kiến; 
Ngài luôn có tuệ làm chủ nghiệp, có tín, quý kính các 
vị Samôn và Bàlamôn đạo sĩ tu tập đúng đắn. 


Do tránh những điều bất thiện cùng nghiệp bất 
thiện dẫn đến bốn khổ cảnh hay bị đau khổ trong 
vòng luân hồi; do hướng về điều thiện dẫn đến 
nghiệp thiện đưa đến cõi trời và giải thoát qua việc 
làm trong sạch giới, nên nguyện vọng của bậc Đại 


Z 


Pháp độ -77- 


nhân vì lợi ích và hạnh phúc của chúng sinh được 
thành tựu. 


Chính theo cách được hình thành, giới balamật 
của Ngài được tu tập, đó là bản chất của Ngài. 


Do không làm cho người khác đau khổ (giết hay 
đánh đập chúng sinh khác...), Ngài bố thí sự không 
sợ hãi đến tất cả chúng sinh, nên Ngài hoàn thiện 
thiền tâm Từ không khó khăn, không bị chướng ngại, 
thụ hưởng 11 lợi ích của tâm từ (A. v. 342). Ngài 
mạnh khỏe và tráng kiện, có tuổi thọ, được nhiều 
hạnh phúc, có những đặc tính nổi bật và loại trừ 
khuynh hướng (uasang) sân. 


@- Về uãsana, chú giải Udana có ghi: “Vasana là những khuynh 
hướng riêng biệt đối với các hành động tồn tại như ảnh hưởng tiềm 
năng mà được tạo nên qua các lậu hoặc phát huy từ xa xưa không có 
bắt đầu. Thậm chí trong chuỗi tâm của những vị không có lậu hoặc 
(tức là các bậc Alahán), các chuỗi tâm có chức năng như là nguồn gốc 
cho lối ứng xử tương tự như lối ứng xử tiếp theo trong khi các lậu 
hoặc còn chưa bị bỏ rơi. 


Đối với các vị Phật Chánh giác, nhờ tu tập nhờ chú nguyện ban 
đầu, loại trừ các lậu hoặc cùng với trở ngại của tuệ, uäsana không 
còn trong chuỗi tâm của các Ngài. Nhưng đối với các vị Alahán Thinh 
Văn và các vị Phật Độc Giác, các Ngài loại trừ các lậu hoặc mà không 
loại trừ chướng ngại của tuệ, nên uasanã vẫn còn”. Ví dụ cổ điển về 
điều này là trường hợp của Đại Đức Pilindauaccha, dù là bậc Alahán 
nhưng vẫn gọi các vị tỳ kheo khác là uasala (đê hèn), một từ làm 
giảm giá trị của người khác, từ này thường được các vị Bàlamôn gọi 
những ai ở đẳng cấp thấp. Tuy nhiên, Ngài Pilindavaccha không dùng 
từ này do kiêu ngạo hay coi thường người khác, vì các lậu hoặc nNgài 
đã đoạn trừ sạch, đó chỉ là thói quen trong quá khứ, do Ngài là 
bàlamôn trong nhiều kiếp quá khứ. Hãy xem Ủd. III. 6 và chú giải. 


Cũng vậy, do không lấy của không cho, tài sản 
của Ngài không thể bị hủy hoại do nước, lửa, trộm, 
vua quan chiếm đoạt và bị người thừa tự hủy hoại. 


Do không sái quấy trong dục, Ngài không bị 
người khác nghi ngờ, là bậc thân thiện, đáng tin và 
thành công; ngoài ra, do có khuynh hướng từ bỏ dục 
lạc nên trừ diệt được tham tiềm tàng (anusaya — tùy 
miên). 

Do từ bỏ sự sái quấy trong dục nên Ngài không 
dễ bị kích động, an tịnh thân tâm, không bị chúng 
sinh nghi ngờ; danh tiếng tốt của Ngài được lưu 
truyền. Do Ngài không dính mắc với phụ nữ, có 
khuynh hướng xuất ly, nên thành tựu được những 
đặc tính cao thượng và trừ diệt được tham tiềm tàng. 

Do từ bỏ được ngữ bất thiện nên lời nói của Ngài 
có quyền lực với người khác. Ngài được xem như là 
người đáng tin tưởng, người có lời nói luôn được 
chấp nhận, Ngài thân thiện đối với chư thiên. Môi 
của Ngài toát ra mùi hương thơm ngát, thân và khẩu 
Ngài được bảo hộ. Ngài thành tựu những đặc tính cao 
thượng và loại trừ được các tiềm tàng và các ô nhiễm. 


Do từ bỏ được những lời phỉ báng nên Ngài có 
đoàn tùy tùng và những tùy chúng ấy không thể bị 
chia rẽ hay bị tấn công. Ngài có niềm tin không hề lay 
chuyển đối với chánh Pháp. Ngài thật là người bạn 
cực kỳ thân thiện với chúng sinh như thể quen thuộc 
trong nhiều kiếp quá khứ. Và Ngài không có ô nhiễm. 

Do từ bỏ được lời thô ngữ nên Ngài trở nên thân 
thiết với chúng sinh, tính cách dịu dàng, lời nói ngọt 


Pháp độ “ 
ngào, được kính trọng. Và Ngài phát triển giọng nói 
có 8 yếu tố.0 


Do từ bỏ được nói vô nghĩa, Ngài trở nên thân 
thiết với chúng sinh, được tôn kính, kính trọng. Lời 
của Ngài được chấp nhận và được suy gẫm. Ngài có 
năng lực và sức ảnh hưởng to lớn, thiện xảo khi trả 
lời các câu hỏi của người khác với sự khéo léo, tạo các 
cơ hội mang lại lợi ích cho người khác. 

Và khi còn là Bồtát, Ngài có thể trả lời nhiều câu 
hỏi của chúng sinh, với một câu trả lời, Ngài có thể 
nói bằng nhiều ngôn ngữ. 

Do không khao khát nên Ngài đạt được những gì 
mình mong muốn và có được bất kỳ tài sản quý giá 
nào mà Ngài cần. Ngài được các vị vua, quan 
(khattiya) đầy quyền lực kính trọng. Ngài không bao 
giờ bị kẻ thù đánh bại, không bao giờ bị khiếm 
khuyết các quyền và trở thành một người không ai 
sánh bằng. 


Do thoát khỏi tâm sân nên Ngài có diện mạo dịu 
dàng, được kính trọng và do hoan hỷ với lợi ích của 
người khác nên tự nhiên Ngài được người khác tin 
tưởng. Ngài có phẩm chất cao quý, ngụ trong tâm từ, 
có năng lực và sức ảnh hưởng to lớn. 

Do thoát khỏi tà kiến nên Ngài có những người 
bạn tốt. Thậm chí nếu bị gươm nhọn đe dọa, Ngài 





@)- Tám tính chất trong giọng nói của Đức Phật: Ngay thật, rõ ràng, 
có giai điệu, dịu dàng, đầy đủ, truyền đi xa, sâu và vang, không vượt 
ra khỏi người nghe. 


Pháp độ -80- 


cũng không làm điều ác. Do là chủ của nghiệp nên 
Ngài không tin vào đấng siêu nhiên. 

Niềm tin của Ngài đối với chánh Pháp thì vững 
chắc. Ngài tin vào sự giác ngộ của bậc Chánh giác, 
nên không còn hoan hỷ với sự đa dạng tín ngưỡng 
bên ngoài, ví như con thiên nga hoàng gia không vui 
thích trong đống phân. 


Ngài liễu tri được tam tướng (vô thường, khổ và 
vô ngã) và cuối cùng thành tựu tuệ Chánh gác không 
thầy chỉ dạy. Cho đến khi kiếp chót đạt được giác ngộ 
cuối cùng, sự tái sinh của Ngài cũng nổi bật hơn 
chúng sinh khác (tái sinh theo ý) và có những thành 
tựu vượt bậc nhất. 

Do vậy, nên xem giới là nền tảng cho tất cả mọi 
thành tựu, là vùng đất khơi nguồn cho tất cả các 
phẩm chất của Đức Phật, giới là cội rễ, đứng đầu 
trong tất cả các phẩm chất của Bồtát. 

Và khi thấy được lợi đác, kính trọng, danh tiếng 
như là kẻ thù dưới cái vẻ là bạn, Bồtát càng cần mẫn 
và triệt để hoàn thiện giới như con gà mái bảo vệ 
trứng của mình. 

Do năng lực của niệm và tỉnh thức kiểm soát 
thân và lời nói, phòng hộ các giác quan, làm trong 
sạch sự nuôi mạng và sử dụng các vật dụng. 

Đây là phương pháp tu tập giữ giới. 

Tu tập thực hànth giới. 

Nên hiểu tu tập thực hành giới như sau: 


Pháp độ -81- 


Ở đây, vào lúc thích hợp, Bồtát thực hành sự tôn 
kinh như: chào, đứng dậy, chào mừng thích hợp và 
kính trọng những người tốt đáng được tôn kính. 


Vào lúc thích hợp, Ngài phục vụ họ, chăm sóc 
khi họ bệnh; khi nhận được lời khuyên tốt, Ngài cảm 
kích. Ngài tán thán những phẩm chất cao thượng của 
bậc có giới và kiên nhẫn chịu đựng lời phi báng của 
kẻ đối nghịch. 

Ngài nhớ đến sự giúp đỡ của người khác, hoan 
hỷ với phước của người, hồi hướng phước của mình 
để được giác ngộ cao tột và luôn cần mãn tu tập các 
đặc tính thiện. Khi phạm tội, Ngài biết mình phạm và 
sám hối với bạn đồng môn, sau đó Ngài tu tập điều 
tốt cho hoàn hảo. 

Ngài khéo léo, nhanh nhẹn phục vụ chúng sinh, 
thực hiện những việc có lợi cho họ. Ngài như người 
đồng hành tốt của họ, khi chúng sinh bị bệnh dịch..., 
Ngài chuẩn bị phương thuốc thích hợp. 

Ngài xua tan nỗi sầu khổ của những ai bị mất tài 
sản... Có tính luôn luôn giúp đở mọi người. Ngài 
dùng Pháp ngăn chận những ai cần ngăn, hướng dẫn 
họ ra khỏi con đường bất thiện, giúp họ thực hiện 
điều thiện; bằng pháp, Ngài thôi thúc những ai cần 
thôi thúc. 

Khi được nghe các vị Đại Bồtát trong quá khứ vì 
lợi ích và hạnh phúc của chúng sinh, các Ngài thực 
hành những việc làm khó khăn, đầy năng lực nhất với 
tâm dũng mãnh, nhò đó các Ngài đạt đến độ chín 
muồi trong các pháp trợ đạo dẫn đến giác ngộ thành 


Pháp độ -82- 


bậc Chánh giác, vị Bồtát không bị lo sợ kích động mà 
quán xét: “Các Ngài chỉ là những người nhân loại, 
nhưng nhờ phát triển chính mình qua việc tu tập có 
trình tự mà các Ngài có năng lực đáng khâm phục và 
hoàn thiện cao nhất các pháp trợ đạo, theo cách đó, 
ta cũng sẽ tu tập và cuối cùng cũng đạt được trạng 
thái tương tự”. Khi đó, với sự tỉnh tấn không mệt mỏi 
hợp với tín, Ngài tu tập giới... 

Lại nữa, Ngài che đậy giới và để lộ những sai 
lầm của mình. Ngài ít mong muốn, thích độc cư, tách 
biệt, có khả năng chịu đựng đau khổ và không lo 
lắng. Với người vênh váo, lỗ mãng, hay thay đổi, hoặc 
lời nói tán loạn, Ngài vẫn giữ tâm bình thản. 

Để tránh tà mạng như mưu mô... Ngài có lối 
hành xử thích hợp và có nơi ngơi nghỉ thích hợp (để 
khất thực). Ngài thấy nguy hại trong các lỗi nhỏ nhặt 
và thực hiện các quy định tự rèn luyện mình một 
cách mạnh mẽ và cương quyết, không quan tâm đến 
cơ thể hay mạng sống; thậm chí chỉ là sự quan tâm 
nhỏ về cơ thể hay mạng sống, Ngài còn không chịu 
đựng nổi, lập tức Ngài xua tan và từ bỏ nó. 


Vậy mối quan tâm nào vượt trội hơn trong tâm 
Ngài? Ngài quan tâm đến các ô nhiễm như giận dữ, 
ác ý, bất thiện... cố gắng xua tan và từ bỏ chúng. 


Ngài không tự mãn với một số thành tựu nhỏ, 
không dừng bước mà còn cố gắng tiến tới để thành 
công hơn nữa. Nhờ đó, những thành tựu Ngài đạt 
được không hề giảm sút hay đình trệ. 


Bậc Đại nhân như là người dẫn đường cho người 
mù khi giải thích cho họ con đường đúng. Đối với 
người điếc, Ngài đưa ra những dấu hiệu qua điệu bộ 
chân tay, và theo cách đó thì tạo lợi ích tốt cho họ; 
tương tự như vậy với người cầm. 


Với người què Ngài đưa ghế hay xe cộ hay một 
số loại vận chuyển khác. Ngài cố gắng để người 
không có niềm tin có niềm tin, người lười biếng được 
sốt sắng, những ai không có niệm thì có niệm, những 
aI có tâm phóng dật thì có định, những ai không có 
trí thì có trí. Ngài cố gắng xua tan dục lạc, sân hận, 
dã dượi, co rút, tán loạn tâm, lo âu và sự lưỡng lự của 
những ai bị những chướng ngại này ám ảnh. Ngài cố 
gắng xua tan đi những suy nghĩ sai trái về dục lạc hay 
sân đang ngự trỊ trong tâm của những bị những ý này 
khuất phục. 


Biết ơn những ai giúp đỡ mình, Ngài kính trọng 
họ và mang lại lợi ích tương đương hay nhiều hơn 
thế nữa đến người ấy. 


Ngài là bạn đồng hành tốt khi người khác gặp sự 
không may. Hiểu được bản chất và đặc tính của 
chúng sinh, Ngài đồng hành cùng với bất kỳ chúng 
sinh nào cần có Ngài, với bất kỳ cách nào họ cần thiết 
nơi Ngài; Ngài tu tập cùng với bất kỳ chúng sinh nào 
cần tu tập với Ngài, với bất kỳ cách tu tập nào cần 
thiết cho họ; nhưng Ngài chỉ thực hiện những việc ấy 
với mục đích đưa họ thoát khỏi bất thiện trở về với 
thiện, không có mục đích khác. 


Vì để bảo vệ thiện tâm của người khác, Bồtát chỉ 
cư xử theo các cách làm tăng trưởng thiện. Do 
khuynh hướng mang lại lợi ích cho người khác nên 
Ngài không bao giờ làm hại họ, chửi mắng, làm nhục 
họ, khơi dậy sự hối hận trong họ hay xúi giục họ làm 
những điều không nên làm. 


Ngài cũng không đặt mình lên vị trí cao hơn đối 
với những ai có cách cư xử thấp kém. Ngài không 
đồng hành, không tiếp cận cũng không dễ được tiếp 
cận Ngài khi không đúng thời. 

Ngài đồng hành với những chúng sinh vào lúc 
thích hợp ở nơi thích hợp. Ngài không chỉ trích 
những ai thân thiết với những người khác trước mặt 
họ, không tán dương những ai họ oán giận. Ngài 
không thân mật với những ai không đáng tin. Ngài 
không từ chối lời mời đúng cách, không tiến hành 
thuyết phục người ngoan cố. 

Ngài khuyến khích bằng pháp thoại đến những 
ai có niềm tin về những lợi ích của niềm tin; tương 
tự, với pháp thoại Ngài khuyến khích những ai có 
giới, học nhiều, hào phóng và tuệ, khi nói về những 
lợi ích của những phẩm chất này. 

Nếu có thắng trí, Ngài kích thích (sarnuega) 
những ai có tâm khinh thường những phẩm chất 
trên, chỉ cho họ thấy sự khổ của những chúng sinh 
trong địa ngục... Bằng cách đó Ngài tạo ra: niềm tin 
cho những ai chưa có niềm tin; giới hạnh cho những 
ai chưa có giới; học nhiều cho những ai thiếu học; bố 


thí cho những ai keo kiệt; trí tuệ cho những ai thiếu 
trí. 


Ngài đưa họ vào Giáo pháp của Đức Phật và 
những phẩm chất tốt đẹp được chín muồi. Theo cách 
đó, ân đức vô lượng từ giới của Bậc Đại nhân tăng 
không ngừng. 


Trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích chỉ tiết khác 
nhau về giới ở đoạn mở đầu: “Giới là những trạng 
thái bắt đầu bằng tác ý ở những ai giữ không sát 
sanh... hay người tu tập các nhiệm vụ”. 

Sự khác biệt này được nêu ra ở đây, nên hiểu 
như sau: “ Giới được ghi nhận trong Thanh Tịnh Đạo 
là ám chỉ những chúng sinh mong muốn giác ngộ 
Thánh Thinh văn (ám chỉ Bồtát Thinh văn giác — 
Nd)”; nhưng ở đây, là nói đến sự tu tập giới của các vị 
Đại Bồtát (Bồtát Chánh giác — Nd), nên giải thích về 
việc tạo tâm Bi và thiện xảo đối với giới. 

Bậc Đại nhân không tạo phước bằng cách tu tập 
giới để không bị đau khổ trong cõi khổ, để làm vua 
trong cối lành, để trở thành minh chủ thống trị thế 
gian, thành chư thiên, Vua trời Đế Thích, Mara (Ma 
vương), không phải để đạt 3 minh, 6 thắng trí, bốn 
vô ngại giải, giác ngộ Thánh Thinh văn hay giác ngộ 
Độc giác Phật. Ngài tu tập giới để trở thành bậc 
Chánh giác, để tế độ chúng sinh nên giới của Đức 
Chánh giác không gì so sánh được. 

Đây là phương pháp tu tập giới. 


Pháp độ -86- 


c- Xuất lụ balamật: Là hành động trong sạch 
của tâm từ bỏ dục lạc và sinh hữu. Xuất ly bắt nguồn 
từ sự nguy hại, có tâm bi và thiện xảo. 


Nên tu tập xuất ly balamật bằng cách nào? 
Trước tiên là nhận biết được sự nguy hại của dục 
lạc... theo cách sau: 

- Đối với mgười tại gia thì không có cơ hội nào 
để thụ hưởng an lạc xuất ly vì: Đời sống tại gia đầy ô 
nhiễm; vợ và con tạo ra trở ngại cho tự do của người 
đó; nhiều nghề thủ công, các công việc như nông 
nghiệp, buôn bán... dẫn đến nhiều rối rắm. 

Như giọt mật trét trên lưỡi gươm, dục lạc chỉ 
đem đến sự hài lòng hạn chế, nhưng tai hại thì nhiều. 
Chúng như ánh chớp lướt qua, chỉ có thể thụ hưởng 
xuyên qua tưởng tượng; chúng như đồ trang sức của 
người điên; như hố phân được ngụy trang; như kẻ 
khát uống được ít nước trong bàn tay, như vật thực bị 
thối rữa ở bên trong. 


Dục lạc là nhân cho tai họa như cái móc câu với 
cá tham mồi; là nhân đau khổ ba thời như lửa cháy 
trên đầu; là sự trói buộc như con khi bị dính keo 
không thể thoát ra; là kẻ sát nhân ngụy trang lương 
thiện; là nơi ngụ nguy hiểm như ngụ trong làng của 
kẻ thù; là vật thực cho các ô nhiễm, là bẩy mồi của 
Mara (Ma vương), là kẻ trợ giúp cho kẻ thù; như lửa 
cháy ngầm trong hốc cây; đầy nguy hiểm như giọt 
mật trên ngọn cỏ trong hố thắm; làm tăng cơn khát 
giống như uống nước muối; là cay đắng như thường 


xuyên dùng những thứ rượu và khó hài lòng như con 
chó gậm khúc xương khô”. 


Khi nhận biết nguy hại của dục lạc theo phương 
pháp này, Bồtát suy gãm về lợi ích của xuất ly với 
tâm nghiêng về, hướng về an lạc của xuất ly, độc cư 
và an tịnh. 


Do xuất ly được bắt nguồn từ “sự lìa bỏ giađình, 
sống không nhà” như vị tỳkhưu, nên Bồtát xuất gia. 


Nếu sống vào thời không có vị Phật xuất hiện 
trên thế gian, bậc Đại nhân xuất gia theo các vị ẩn sĩ 
hay những du sĩ, những người chủ trương học thuyết 
về nghiệp và tác động của nghiệp. 

Nhưng khi Đức Chánh giác xuất hiện trên thế 
gian, bậc Đại nhân chỉ xuất gia theo giáo pháp của 
các vị ấy. Khi xuất gia, Ngài tự giữ giới như mô tả ở 
trên và để làm trong sạch giới Bồtát có khuynh 
hướng ẩn cư. Khi ẩn cư thì ít có ham muốn, ít có ham 
muốn dãn đến giới được hoàn hảo. 


Những ô nhiễm trong tâm được rửa sạch bằng 
các loại nước có phẩm chất cao thượng như gìn giữ 
các giác quan, độc cư, tránh xa nơi náo nhiệt, khơi 
dậy sự nhiệt tâm, biết đủ trong cách sống... . Và tất cả 
lối hành xử được trong sạch nhờ nguyên tắc “có sự hổ 
thẹn tội lõi và ghê sợ tội lõi”. 


Ngoài ba truyền thống cao quý của bậc Thánh®), 
các bậc Đại nhân có thể thành tựu được truyền thống 





@-Bốn truyền thống của bậc cao quý — hay bậc Thánh 
(ariuauamsa) là: biết đủ với bất kỳ loại y phục, biết đủ với bất kỳ vật 


Pháp độ -88- 


thứ tư, tức là hoan hỷ trong thiền, nhập và trú trong 
thiền, cả cận định và nhập định trong bất kỳ một 
trong 4o đề mục thiền. Do vậy, các Ngài tu tập xong 
xuất ly balamật. 

Ở đây nên giải thích chỉ tiết về 4o đề mục thiền 
và 13 cách tu tập ẩn cư: 

- Bốn mươi đề mục thiền là: 1o đề mục trong 
sạch (kasina), 1o đề mục thể trược, 1o đề mục niệm 
tưởng, 4 Phạm trú (brahmauthara), 4 đề mục vô sắc, 
1 quán tưởng vật thực và 1 phân tích tứ đại. 

Những đề mục này được giải thích chỉ tiết, đầy 
đủ trong Thanh Tịnh Đạo nên không giải thích chì 
tiết ở đây. Chỉ có một sự khác biệt là: Trong Thanh 
Tịnh Đạo, đề mục được giải thích cho những chúng 
sinh mong muốn giác ngộ Thánh Thinh Văn, nhưng 
ở đây, do nói đến các vị Bồtát nên được giải thích là 
do tâm Bi và trí thiện xảo dẫn đầu. 

Đây là phương pháp tu tập xuất ly balamật. 


d- Tuệ balamật: Như ánh sáng không thể cùng 
tồn tại với bóng tối, tuệ không thể cùng tồn tại với si. 
Do vậy, Bồtát khi tu tập tuệ balamật thì Ngài tránh 
các nhân sinh khởi si mê, như sau: 

Sự bất mãn, sự uể oải, sự dã dượi, hoan hỷ tụ 
hội, bị dính mắc với ngũ dục, do dự, thiếu hăng hái 
với tuệ, tự đánh giá sai chính mình, không chất vấn, 





thực nào khi được cho, biết đủ với bất kỳ chỗ ngụ nào và hoan hỷ 
trong thiền. 


không giữ cơ thể cho tốt, thiếu thiên định, thân cận 
với kẻ ngu, không thân cận người trí, tự coi thường 
bản thân, suy xét sai, bám chặt vào các tà kiến, thiếu 
sự nổ lực trong tâm và năm chướng ngại0), 


Nói ngắn gọn thì bất kỳ trạng thái nào mà khi 
đắm nhiễm vào làm cho tuệ chưa sinh không sinh 
lên, tuệ đang sinh bị diệt mất. Để tránh những nhân 
này, nên tỉnh tấn học tập và hành thiền chỉ hay thiền 
quán. 

Đây là phần phân tích về phạm vi học hỏi: ngũ 
uẩn, 12 xứ, 18 bản chất (dhatu — giới), bốn sự thật, 22 
quyền, 12 yếu tố tương sinh (12 duyên sinh), 4 nền 
tảng của niệm (bốn niệm xứ), phân tích được danh 
sắc như: thiện, bất thiện và không thiện cũng không 
bất thiện (vô ký), cùng như nhiều lĩnh vực tuệ thế 
gian hoàn toàn trong sạch mà có thể thích hợp để 
thúc đẩy lợi ích và hạnh phúc của chúng sinh, đặc 
biệt văn phạm ngữ nghĩa. 

Với tuệ thiện xảo, đi chung với niệm và tỉnh tấn, 
trước tiên Bồtát hoàn toàn tự đắm mình vào việc học 
như: Nghiên cứu, nghe, nhớ, học và hỏi; sau đó Ngài 
chỉ dẫn lại cho người khác. Theo đó, tuệ sinh lên do 
học (sutamauipañña- trí uăn) được phát triển. Cũng 
vậy, ngoài mong muốn vì lợi ích của người khác, 
Bồtát phát triển tuệ thiện xảo khi tạo ra những cơ hội 
để tu tập, hay thực hành nhiều phận sự giúp đở 





@- Năm trói buộc là: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục 
và sân hận.(Nd). 


Pháp độ số): 
chúng sinh khi hiểu được hạnh phúc và đau khổ của 
họ. 


Tiếp đến, Ngài tu tập tuệ quấn xét 
(cđntamauipdfñfña — trí tư) bằng cách: Trước tiên 
quán xét về bản chất riêng của danh sắc như uẩn, xứ, 
giới, tiếp theo Ngài khơi dậy những sự cần thiết quán 
xét trong các uẩn.... Kế đến, Ngài hoàn thiện phần sơ 
bộ của tuệ do thiền sinh khởi 
(pubbabhagabhquanapdfTfña- trí tu ban sơ) bằng 
cách phát triển ba loại phàm trí qua việc hiểu rõ được 
các đặc tính chung và riêng của các uẩn...+® Cũng vậy, 
Ngài hiểu biết rõ ràng các pháp bên trong và bên 
ngoài không hề sai khác, như sau: “Đây chỉ là danh 
sắc (namarupamnatfa) sinh diệt theo các duyên. Ơ 
đây không có người tạo hay tác nhân, chúng vô 
thường theo ý nghĩa không tồn tại sau khi tồn tại; 
khổ theo ý nghĩa áp bức bởi sinh diệt; và vô ngã theo 
ý nghĩa không chi phối bất kỳ quyền lực nào”. 

Hiểu rõ được như vậy, Ngài không dính mắc với 
chúng và giúp người khác cùng làm như vậy. Hoàn 
toàn với tâm từ, Ngài tiếp tục giúp các đệ tử gia nhập 
và đạt đến độ chín muồi trong ba phương thức 
(Thinh văn thừa, Độc giác thừa và Phật thừa — Nd); 


(@)— Ba phàm trí, xem ở Vism. XX 3,5. Các đặc tính riêng là các dấu 
hiệu xác định của mỗi loại danh sắc, các đặc tính chung là những dấu 
hiệu thông thường vô thường, khổ và vô ngã. Phần sơ bộ của tuệ do 
nương từ thiền sinh lên, đều là trí phàm. Theo Theravada, Bồtát 
không thể thành tựu được tuệ siêu thế cho đến ngày trước Giác ngộ, 
vì Ngài phải hoàn thiện các balamật trước khi bước vào đạo lộ giải 
thoát cuối cùng. 


Pháp độ “8È 
giúp họ thành tựu thiền, giải thoát, định, thắng trí và 
không ngưng nghỉ cho đến khi đạt được đến tột đỉnh 
của tuệ và tất cả các phẩm chất của Đức Phật. 


Tuệ do thiền sinh khởi có thể được chia làm hai 
nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm các thắng trí phàm 
cùng với các tuệ khác như: Nhãn thông, tha tâm 
thông, thần túc thông, nhĩ thông, túc mạng thông, 
tuệ về nghiệp quả, tuệ về tương lai. 


Nhóm thứ hai bao gồm 5 điều làm trong sạch — 
trong sạch kiến thức (kiến tịnh), trong sạch do vượt 
qua nghĩ ngờ (đoạn nghĩ tịnh), trong sạch do tuệ và 
khả năng thấy được đó là đạo và đó không phải đạo 
(đạo phi đạo tri kiến tịnh), trong sạch do tuệ và khả 
năng thấy được cách thực hành (hành thanh tịnh), và 
trong sạch do tuệ và khả năng thấy (tri kiến thanh 
tĩnh). Bốn điều đầu tiên là hiệp thế, điều cuối cùng 
thuộc về siêu thế. 

Sau khi thành tựu do học hỏi và tham vấn, hiểu 
biết về pháp như uẩn... để tạo nền tảng cho tuệ, Bồtát 
tự củng cố hai nguồn cội của sự trong sạch là: Trong 
sạch giới (giới tịnh) và trong sạch tâm (tâm tịnh), rồi 
thực hiện bốn điều đầu tiên làm cho tuệ trong sạch 
như đã đề cập để tạo thân của tuệ (2), 





&)- Tuệ về nghiệp quả (cũng gọi là tuệ về sự chết và tái sinh của 
chúng sanh — sinh tử thông) và tuệ về tương lai là dưới nhãn thông; 
do vậy mà trong 7 tuệ được liệt kê thì chỉ có 5 thắng trí. Thứ sáu đó là 
tuệ về sự đoạn trừ các ô nhiễm, thành tựu Alahán (Lậu tận thông). 


(2)= Điều thứ năm thuộc về tuệ Siêu thế, Bồtátt chưa đạt được. Và 
điều thứ năm này là “cái đầu của tuệ”- Nd. 


Pháp độ -02- 


Phương pháp thực hành điều này cùng với sự 
phân tích phạm vi khách quan của chúng được giải 
thích chỉ tiết trong Thanh Tịnh Đạo, chỉ có điều là 
trong tác phẩm đó, giải thích về tuệ đối với chúng 
sinh tìm kiếm sự giác ngộ của bậc Thánh Thinh văn. 
Ơ đây, do đề cập đến các vị Bồtát nên được giải thích 
là do tâm Bi và trí thiện xảo dẫn đầu. 

Có điều khác biệt nữa là: Ở đây, Bồtát phát triển 
tuệ quán (uipassanañana) cho đến hết “thực hành 
làm cho trong sạch — hành thanh tịnh”, Bồtát không 
đạt đến giai đoạn cuối cùng là “thấy biết trong sạch — 
tri kiến thanh tịnh”. 


(Từ đâu trở đi, các balarmật còn lại sẽ được 
xem xét từng phần uà được tóm tắt hơn so uới 
trong bốn balamật đầu tiên) 


Để tu tập các balamật, Bậc Đại nhân chí nguyện 
đạt được giác ngộ tối cao nên Ngài luôn làm điều gì 
thích hợp và phục vụ. Do vậy, Ngài hăng hái phục vụ 
vì lợi ích của chúng sinh và ngày qua ngày Ngài 
thường quán xét: “Ta có tích lũy được bất kỳ phước 
báu hay tuệ nào trong ngày hôm nay chưa? Ta đã 
làmđược điều gì mang lợi ích đến người khác chưa?” 
Để giúp đỡ tất cả chúng sinh, Ngài từ bỏ một số tài 
sản, hay chi thể luôn cả mạng sống của minh, Ngài 
cũng chẳng quan tâm đến 

Bất kỳ nghiệp nào Ngài tạo ra từ thân, khẩu hay 
ý, tâm Ngài luôn hướng đến sự thành tựu phẩm vị 
cao tột Đức Chánh giác. Ngài hướng tâm thoát khỏi 


Pháp độ ~93- 


dục lạc dù đó là loại cực tốt hay hèn kém, Ngài thiện 
xảo trong các hành động của mình. 


Ngài tỉnh cần tu tập vì lợi ích của chúng sinh, có 
thể chịu đựng được mọi thứ dù đáng mong muốn hay 
không mong muốn và không nói lời dối trá.® 

Ngài rải tâm từ và bi đến tất cả chúng sinh. Bất 
kỳ nhân nào gây đau khổ cho chúng sinh thì Ngài 
luôn sẵn sàng nhận lấy về mình và Ngài hạnh phúc 
khi thấy chúng sinh an lạc. 


Ngài thường quán xét về sự cao thượng tột cùng 
và năng lực từ bi vô lượng của chư Phật Chánh giác 
nên bất cứ nghiệp thân, khẩu hay ý mà Bồtát tạo 
được tâm đều hướng đến giác ngộ Chánh giác. Và 
theo đó, Bậc Đại nhân đặt nền tảng các pháp balamật 
trên tâm vô lượng từ bi và trí thiện xảo. 

Với tâm từ bi, Bồtát tìm kiếm và giải trừ nhiều 
loại khổ mà chúng sinh phải chịu như đói, khát, lạnh, 
nóng, gió, mặt trời... dù phải từ bỏ thân thể và mạng 
sống chính mình để bảo vệ chúng sinh. 


Và bất kỳ hạnh phúc nào mà Ngài tự đạt được 
khi làm nhẹ bớt các loại khổ này, Ngài đều mong 
muốn chia sẻ đến mọi chúng sinh, như được an lạc 
thân tâm trong những khu vườn, cung điện, hồ, trong 
rừng, an lạc trong thiền... Ngài cố gắng thành tựu 
những an lạc mà chư Thánh thinh văn, Độc Giác đạt 
được (do Bồtát được nghe) để rồi chỉ dẫn cho chúng 


- Ám chỉ cho tỉnh tấn, nhãn nại và chân thật balamật. 


Pháp độ Ủa: 


sinh đạt được qua kinh nghiệm của chính Bồtát. Như 
vậy, khi tu tập xuất ly balamật, tất cả những gì Bồtát 
tìm được cũng chỉ vì chúng sinh. 


Với người chưa an trú vào định thì Bồtát chỉ 
cách xuất ly như trên. Ai nhập được vào định (Sơ 
định) thì Ngài hướng dẫn cho họ thành tựu được hỷ 
(nhị định), lạc (tam định), xả (tứ định), định và tuệ 
thật sự có được do tự Ngài đã tự mình trải nghiệm và 
thành tựu 


Với những thắng trí mà Bồtát đạt được như 
Thiên nhãn... Ngài quán xét thấy toàn bộ thế giới 
chúng sinh hữu tình bị chịu nhiều đau khổ trong 
vòng luân hồi, cái khổ xuất phát từ những ô nhiễm 
(asava) và nghiệp hành. 

Ngài thấy được chúng sinh trong địa ngục phải 
chịu đau đớn khắc nghiệt, bị hành hạ, tra tấn không 
ngừng trong thời gian dài, họ bị chặt, cắt chân tay, bẻ 
ra, bị nghiền ra và bị nướng trên ngọn lửa hung bạo. 


Ngài thấy được sự khổ của súc sinh, do chúng 
thù nghịch nhau, nên chúng làm khổ nhau, tấn công 
nhau, sát hại nhau... 


Ngài thấy được sự đau khổ của nhiều hạng phi 
nhân đi đây đó với thân hình rực lửa, bị đói, khát, 
gió, nắng, khóc than và rên rỉ do vật thực của chúng 
biến thành đồ nôn mửa và nước dãi. 

Ngài cũng quán xét sự đau khổ mà nhân loại 
phải trải qua, sự đau khổ mà thường được phân biệt 
với khổ trong cõi khổ: khổ và sự tiêu tan mà họ gặp 


Pháp độ -95~- 


phải khi tìm kiếm (các loại vật thực và thọ hưởng); 
nhiều sự trừng phạt mà họ gặp phải như cắt tay...; 
xấu xí, dị dạng và nghèo nàn; bị đói và khát; bị kẻ 
mạnh đánh bại, phục vụ người khác, bị phụ thuộc 
vào người khác và khi qua đời, họ rơi xuống các địa 
ngục, các cõi phi nhân và cối thú. 

Ngài thấy được các chư thiên cối dục bị sĩ hành 
hạ khi thụ hưởng các cảnh dục với tâm tán loạn, sống 
với cơn sốt đam mê chưa tắt như một đống lửa có 
nhiều gió và củi khô; không được an bình, thất vọng 
và phụ thuộc vào người khác. 

Và Ngài thấy được chư thiên ở cõi Sắc và Vô sắc 
giới (do Ngài đạt được Sinh tử thông — Nd) sau khi có 
tuổi thọ dài, cuối cùng cũng không chống nổi luật vô 
thường, rơi từ nơi cao xuống vòng luân hồi, già và 
chết, giống như những con chim lao từ trên trời 
xuống hay như những mũi tên bắn bắn vào khoảng 
không của người xạ thủ. 


Và khi nhìn thấy tất cả những điều này, Ngài 
khơi dậy tâm bức thiết tu tập các pháp trợ đạo từ 
thân, khẩu và ý không ngừng nghỉ và rải tâm từ bỉ 
đến tất cả chúng sinh. 

Ngài tu tập tỉnh tấn balamật, khơi dậy sự nhiệt 
tâm trong khi thực hành một cách triệt để và bền bị, 
không hề lui sụt hay co rắm tâm trước các balamật. 

Bồtát tỉnh tấn đạt được và, tích trữ những phẩm 
chất phi thường, vô lượng, cao thượng, trong sạch, 
không ô nhiễm và không gì so sánh được. 


Ngài tự khuyến khích làm tăng trưởng tỉnh tấn, 
vì tỉnh tấn như vậy thì có năng lực tâm linh phi 
thường mà thậm chí người thường còn có thể đạt 
được, nói gì đến tỉnh tấn trong tu tập. 


Tu tập thành công tất cả các pháp trợ đạo hoàn 
toàn nhờ vào năng lực tỉnh tấn. Tam tướng được sinh 
lên, bốn nơi chú niệm (tứ niệm xứ - Nd), bốn điều lợi 
ích cơ bản (tứ như ý- Nd)..., hương vị của từ bi, quán 
xét các pháp; đó là điều kiện riêng biệt để nhận biết 
được các phẩm chất của Đức Phật. 

Bồtát xem tất cả chúng sinh như là những người 
con yêu quý của mình, không bị mệt mỏi với những 
đau khổ trong vòng luân hồi, từ bỏ mọi thứ có thể từ 
bỏ được, hoan hỷ trong bố thí, quyết định đạt được 
giới cao hơn..., trong đó, không lay chuyển, hỷ và hân 
hoan trong các hành động thiện, có khuynh hướng 
xuất gia, chứng thiền, thấy không đủ với các trạng 
thái tàm, thuyết Pháp cho người khác do mình được 
học vì lợi ích của người khác, chủ động chắc chắn 
đưa chúng sinh đến chánh đạo, minh mãn và anh 
hùng, không hề nao núng khi đối mặt với những lời 
phỉ báng và sai trái của người khác, quyết định đối 
với sự thật, thiện xảo khi chứng thiền, đạt được thần 
thông qua các thắng trí, hiểu rõ được ba đặc tính, tu 
tập các pháp cần thiết cho đạo siêu thế qua việc tu 
tập thiền theo các nền tảng niệm... và hướng đến o9 
pháp siêu thế.“ 


@- Bốn đạo, bốn quả và nípbàn. 


Pháp độ -97- 


Do vậy, từ khi ước nguyện cho đến khi giác ngộ, 
Bồtát không ngừng quán xét sự tỉnh tấn của mình 
một cách kỹ lưỡng, không hề bị lui sụt để cho sự tỉnh 
tấn đó đạt đến các trạng thái cao hơn và cao hơn nữa. 

Và khi điều này được thành công, thì tất cả các 
pháp trợ đạo - nhãn nại, chân thật, quyết định... cũng 
như bố thí, trì giới sẽ được thành công. Vì tất cả 
những pháp này xuất hiện phụ thuộc vào tĩnh tấn. 

Nên hiểu về sự tu tập nhãn nại balamật và các 
balamật còn lại cũng cùng phương pháp như vậy. 

Do vậy, nhờ bố thí, từ bỏ hạnh phúc và tài sản 
của mình cho người khác, Bồtát tu tập để đem lợi ích 
đến cho người khác theo nhiều cách. 

Nhờ trì giới, bảo vệ mạng sống, tài sản và vợ của 
người khác, lời nói không vi phạm, thân thiện và 
mang lại lợi ích, vô hại... 

Nhờ xuất ly, nhiều cách hành xử mang lại lợi ích 
cho người, như bế thí tài sản, bố thí pháp.... 

Nhờ tuệ, thiện xảo khi vì lợi ích của người khác. 

Nhờ tỉnh tấn, khơi dậy lòng nhiệt huyết khi 
hành động mà không bị chùng lòng. 

Nhờ nhãn nại, chịu đựng được những sai trái 
của người khác. 

Nhờ quyết định, giữ không bị lay chuyển khi 
giúp đỡ người khác thậm chí khi gặp khó khăn. 

Nhờ lòng từ, quan tâm đến lợi ích và hạnh phúc 
của người khác. 


Và nhờ xả, vẫn điềm tĩnh giúp đở người khác khi 
họ cần, thậm chí đó là kẻ gây nguy hại, làm hại Ngài. 

Đây là sự tu tập vì lòng trắc ẩn đối với chúng 
sinh, Bồtát tu tập vì hằng hà chúng sinh. 

Theo các cách tu tập đó, Ngài tích lũy những 
phước và tuệ vô lượng mà thế gian không thể chia xẻ 
được. 

Duyên của chúng được nêu lên ở trước, nên tu 
tập những pháp đó một cách triệt để. 

11- Balamật được phân tích như thế nào 
(ko uibhago)? 

Các balamật được phân tích thành 3o là: 1O 


balamật (cơ bản), 1o balamật bậc trung (upapararn) 
và 10 balamật bậc thượng (paramatthaparami). 

Ở đây, một số vị giáo sư cho rằng: 

- Mười balamật cơ bản là những pháp vừa sáng 
vừa tối, vì vị Bồtát vừa phát nguyện tu tập, mục đích 
của Ngài là vì lợi ích của người khác và các phương 
pháp của Ngài là hành động vì mục đích này. 

- Mười balamật bậc trung là những pháp sáng, 
không bị bất kỳ bóng tối nào làm cho ô nhiễm. 

- Và mười balamật bậc thượng là những pháp 
không tối cũng không sáng. 

Các vị khác nói rằng những balamật cơ bản được 
tu tập lúc khởi đầu (sự nghiệp của mình); những 
balamật bậc trung được tu tập trong kế hoạch của 


Pháp đô ~99- 


Bồtát; và các balamật bậc thượng đạt đến độ hoàn 
hảo trong tất cả các phương thức của Bồ Tát. 


Hay các balamật cơ bản liên quan đến việc hành 
động vì lợi ích của người khác trong kế hoạch của 
Bồtát; những balamật bậc trung là hành động vì lợi 
ích của chính mình và những balamật bậc thượng là 
tu tập vì lợi ích của chính mình và người khác để 
thành tựu những năng lực của bậc Chánh giác. 


Do vậy, các vị ấy phân tích các balamật theo 
khởi đầu, đoạn giữa và đích đến trong sự nghiệp của 
Bồtát. Hay phân tích theo cách: Quyết định tu tập các 
balamật, tu tập và hoàn thành một cách tương ứng. 


Bố thí balamật cơ bản (danaparami) là từ bỏ 
con cái, vợ và tài sản của chính mình; bố thí balamật 
bậc trung (dana-upaparamm) là từ bỏ chân tay của 
chính mình; và bố thí balamật bậc thượng 
(danaparamatthaparami) là từ bỏ cuộc sống của 
chính mình. 


Nên hiểu ba giai đoạn trong giới balamật là 
không vi phạm giới vì : tài sản, con cái và vợ; bậc 
trung là “không vi phạm vì chân tay...” và bậc thượng 
là “không vi phạm vì sự sống của chính mình”. 

Ba giai đoạn trong xuất ly balamật là sự xuất ly 
của ba nền tảng đó (là tài sản, vợ, con; chi thể và 
mạng sống) sau khi từ bỏ không dính mắc với chúng. 

Ba giai đoạn trong tuệ balamật là suy xét đúng 
đắn giữa điều mang lại lợi ích và điều gây nguy hại 


Pháp độ -100- 


cho chúng sinh, sau khi trừ tận gốc tham của cải, 
chân tay và cuộc sống của mình. 


Ba giai đoạn trong tỉnh tấn balamật là tỉnh tấn 
từ bỏ những thứ nói ở trên. 

Ba glai đoạn trong nhẫn nại balamật là chịu 
đựng những chướng ngại đối với tài sản, chân tay và 
cuộc sống của mình. 


Ba giai đoạn trong chân thật balamật là không 
từ bỏ sự thật vì của cải, chân tay và cuộc sống của 
mình. 


Ba giai đoạn trong quyết định balamật là quyết 
định không hề lay chuyển bất chấp sự hủy diệt tài 
sản, chân tay và cuộc sống của mình, chịu đựng trong 
tâm rằng những balamật được tu tập thành công nhờ 
quyết định mà không hề nao núng. 

Ba giai đoạn trong Từ balamật và giữ tâm từ đối 
với chúng sinh, những ai phá hủy tài sản... của mình. 

Và ba giai đoạn trong xả balamật là giữ thái độ 
trung lập đối với chúng sinh và các pháp hành dù họ 
có giúp đỡ hay làm hại những điều cơ bản nói ở trên 
(tức là tài sản, chân tay và cuộc sống). 

Nên hiểu sự phân tích các balamật theo cách 
này. 

12- Các balamật kết hợp như thế nào (ko 
sangaho)? 

Như đã nêu, 1o balamật được phân tích thành 
3o, chúng cũng gồm 6 theo bản chất riêng biệt của 


^ 


Pháp độ ~1O1- 
chúng: Bố thí, trì giới, nhẫn nại, tỉnh tấn, thiền và 
tuệ. 

Khi xem xét đến nhóm này thì: 

- Xuất lụ balamật. 


*- Khi xuất gia sống không nhà thì gom vào giới 
balamật. 

*-Khi thoát khỏi những chướng ngại thì trong 
thiền balamật. 

-Và khi là pháp thiện nói chung thì trong tất cả 
sáu balamật. 

- Một phần của chân thật balamật tức là khía 
cạnh lời nói chân thật hay tránh nói đối thì được bao 
gồm trong giới balamật và một phần là khía cạnh tuệ 
chân thật thì bao gồm trong tuệ balamật. 

-Từ balamật được bao gồm trong thiền balamật 


và xả balamật được bao gồm trong thiền và tuệ 
balamật. 


- Quyết định balamật có trong tất cả. 


Sáu balamật này ít nhất có 15 cặp (yugala) các 
pháp mà làm cho 15 cặp khác được hoàn hảo. Đó là 
gì? 





&)- Đây là sự liệt kê tiêu chuẩn các balamật theo Mahayana qua 
một danh sách mà tự nó truy nguyên trở về trước. Tức là sáu 
balamật này có trước khi trường phái Mahayana xuất hiện. 


^ 


Pháp độ -102- 


a. Bố thí và giới — (làm cho) “có lợi cho người 
và tránh không làm điều có hại cho người” được hoàn 
hảo”. 

b. Bố thí và giới — (làm cho) “từ bỏ dục lạc và 
sân” được hoàn hảo”. 


c. Bố thí và nhãn nại — (làm cho) “vô tham và 
vô sân” được hoàn hảo. 

d. Bố thí và tỉnh tấn —- (làm cho) “rộng rãi và 
học hỏi” được hoàn hảo. 

e. Bố thí và tuệ - (làm cho) “phương tiện cao 
thượng và nhẹ gánh nặng” được hoàn hảo. 

f. Giới và nhãn nại — (làm cho) “làm trong sạch 
các phương thức và làm trong sạch mục đích” được 
hoàn hảo. 

g. Giới và tĩnh tấn — (làm cho) “phát triển thiền 
chỉ và quán” được hoàn hảo. 

h. Giới và thiền — (làm cho) “từ bỏ trụy lạc và 
ám ảnh” được hoàn hảo. 

I. Giới và tuệ - (làm cho) “hai cách bố thí 
được hoàn hảo. 

J. Nhãn nại và tĩnh tấn - (làm cho) “chấp nhận 
và nhiệt tình” được hoàn hảo. 

k. Nhãn nại và thiền - (làm cho) “từ bỏ pháp 
đối nghịch và quý mến” được hoàn hảo. 


@)- Bố thí không sợ hãi nhờ quán xét giới và bố thí Pháp nhờ tuệ. 


^ 


Pháp độ -103- 


I. Nhãn nại và tuệ - (làm cho) “chấp nhận và 
thấu suốt được sự trống rỗng” được hoàn hảo. 

m. Tinh tấn và thiền - (làm cho) “nỗ lực và 
không sao nhãng” được hoàn hảo. 

n. Tỉnh tấn và tuệ - (làm cho) “các nơi nương.” 
được hoàn hảo. 

o. Và cặp thiền và tuệ (làm cho) “chi và quán “ 
được hoàn hảo,(tức là các phương tiện chỉ và quán). 

Bộ ba: 

Bố thí, giới và nhẫn nại làm cho sự từ bỏ tham, 
sân và s1 được hoàn hảo. 

Bố thí, giới và tinh tấn làm cho tài sản, sức khỏe 
và mạng sống hoàn hảo. 

Bố thí, giới và thiền làm cho ba nền tảng của các 
nghiệp thiện (thân, khẩu, ý) được hoàn hảo. 

Bố thí, giới và tuệ làm cho bộ ba: Bố thí vật chất, 
bố thí sự vô sợ và bố thí Pháp được hoàn hảo. 

Cũng vậy, những bộ ba và bộ tứ khác có thể được 
dùng thích hợp trong mỗi trường hợp. 

Sáu balamật này cũng được bao gồm trong bốn 
nền tảng (cattari adhi††hanami), tổng hợp cho tất cả 
các balamật.@® Đó là gì? Đó là :Nền tảng sự thật, nền 
tảng từ bỏ, nền tảng yên bình và nền tảng tuệ. 





0) Hãy xem M. iii 240-46, trong đó bốn nền tảng được giải thích 
liên quan đến Alahán. 


Pháp độ -104- 


*- Nền tảng sự thật:Điểm chung của các nền 
tảng này là: Sau khi ước nguyện đạt các pháp siêu 
thế, để trở thành bậc Chánh giác, Bậc Đại nhân tu 
tập vì tất cả chúng sinh, tạo nền tảng sự thật bằng 
cách đạt được tất cả các balamật phù hợp với lời 
nguyện. 

*-Nền tảng từ bỏ: Bằng cách từ bỏ các pháp đối 
nghịch. 

*- Nền tảng uên bình: Bằng cách làm cho các 
pháp đối nghịch với tất cả các pháp balamật được 
yên lặng. 


*- Và nên tảng tuệ: bằng sự thiện xảo khi thúc 
đẩy lợi ích của người khác qua những pháp tương tự 
đó. 

Nói riêng ra thì: 

- Bố thí là nhần gần cho bốn nền tảng của các 
pháp thiện như sau: 

*- Nền tảng sự thật: Do nguyện bố thí cho những 
ai hỏi xin mà không làm cho họ thất vọng, nên bố thí 
để không phạm lời nguyện và hoan hỷ vì không làm 
cho họ thất vọng. 

*- Nền tảng từ bỏ: Qua việc từ bỏ những pháp 
đối nghịch như sự keo kiệt.... 

*- Nền tảng yên bình: Qua việc làm trong sạch 
tham, sân, sỉ và sự sợ hãi liên quan đến các cảnh 
được bố thí, người thọ thí, hành động bố thí và sự 
mất mát các cảnh bố thí một cách tương ứng. 


Pháp độ -105- 


*-Nền tảng tuệ: Qua việc bố thí hợp thời, cách 
thức thích hợp và qua sự vượt trội của tuệ. 

Giới là nhân gần cho bốn nền tảng: (1) qua việc 
không phạm vào những điều ràng buộc; (2) qua việc 
từ bỏ sự trụy lạc; (3) qua việc làm cho những hành vi 
không đúng đắn được yên lặng: và (4) qua sự vượt 
trội của tuệ. 

Nhẫn nại là nhân gần cho bốn nền tảng: (1) qua 
việc nhãn nại chấp nhận theo lời nguyện; (2) qua việc 
từ bỏ sự phân biệt đối xử đối với những người khác vì 
điều sai trái của họ; (3) qua việc làm cho sự ám ảnh 
giận dữ được yên lặng: và (4) qua sự vượt trội của 
tuệ. 


Tỉnh tấn là nhần gần cho bốn nền tảng: (1) hành 
động vì lợi ích của người theo lời nguyện; (2) từ bỏ sự 
chán nản; (3) làm cho các pháp bất thiện được yên 
lặng: và (4) sự vượt trội của tuệ. 


Thiên là nhần gần cho bốn nền tảng: (1) quan 
tâm đến lợi ích của thế gian theo lời nguyện; (2) từ 
bỏ những chướng ngại; (3) làm cho tâm được yên 
lặng; và (4) sự vượt trội của tuệ. 

Và Tuệ là nhân gần cho bốn nền tảng: (1) thiện 
xảo khi thúc đẩy lợi ích của người khác theo lời 
nguyện; (2) từ bỏ hành động không thiện xảo; (3) 
làm cho những lo sợ do sĩ được yên lặng: và (4) đạt 
giác ngộ. 

Nền tảng sự thật được tu tập bằng cách “hành 
động theo sự hiểu biết và lời nguyện”. 


Pháp độ -106- 

Nền tảng từ bỏ được tu tập bằng cách “từ bỏ các 
cảnh dục lạc ở bên ngoài và dục ô nhiễm —kamasava 
(dục lậu) ở bên trong”. 


Nền tảng uên bình được tu tập bằng cách “làm 
cho sân và khổ được yên lặng”. 


Và nền tảng tuệ được tu tập bằng cách “hiểu và 
thấm nhuần”. 

Nền tảng sự thật gồm ba sự thật và đối nghịch 
với ba lậu hoặc (tham, sân và sI). 

Nền tảng từ bỏ gồm ba sự từ bỏ và đối nghịch 
với ba lậu hoặc. 

Nền tảng yên bình bao gồm ba việc làm cho yên 
lặng và đối nghịch với ba lậu hoặc. 


Và nền tảng tuệ bao gồm ba tuệ và đối nghịch 
với ba lậu hoặc. 

Nền tảng sự thật bao gồm nền tảng từ bỏ, yên 
bình và tuệ qua việc không lừa dối và hành động vì 
lời nguyện. 


Nền tảng từ bỏ bao gồm các nền tảng sự thật, 
yên bình và tuệ qua việc từ bỏ những pháp đối nghịch 
và những quả tốt của việc từ bỏ mọi thứ. 

Nền tảng yên bình bao gồm nền tảng sự thật, từ 
bỏ và tuệ qua việc làm cho cơn sốt ô nhiễm và nghiệp 
được yên lặng. 

Và nền tảng tuệ bao gồm các nền tảng sự thật, từ 
bỏ và yên bình do tất cả chúng đi trước và đồng hành 
với tuệ. 


Pháp độ -107- 


Do vậy, tất cả các balamật được đặt nền tảng sự 
thật, được làm rõ bằng sự từ bỏ, được tắng cường 
bằng sự yên bình và được trong sạch bởi tuệ. 


Sự thật là nhân để hình thành chúng, sự từ bỏ là 
nhân để đạt được, sự yên bình là nhân để lớn mạnh 
và tuệ là nhân để đạt đến sự trong sạch hoàn hảo. 

Lúc khởi đầu (sự nghiệp Bồtát), sự thật là nền 
tảng do chí nguyện của Ngài được thực hiện theo sự 
thật. Lúc giữa, sự từ bỏ là nền tảng do sau khi chí 
nguyện, Bồtát từ bỏ chính mình vì lợi ích của người 
khác. Lúc cuối, yên bình là nền tảng do sự hoàn 
thành (sự nghiệp) là thành tựu sự yên bình hoàn hảo. 
Và trong mỗi cụm - khởi đầu, đoạn giữa và kết thúc - 
tuệ là nền tảng, vì khi có tuệ mới có ba nền tảng ấy; 
khi không có tuệ ba nền tảng kia không tồn tại. 

Do vậy, nên hiểu tập hợp các balamật được bao 
gồm trong bốn nền tảng và được trang điểm bằng 
nhiều pháp cao thượng khác. 

Và như các balamật được bao gồm trong bốn 
nền tảng, chúng cũng bao gồm trong tuệ và từ. 

Vì tất cả các pháp trợ đạo có thể được bao gồm 
trong tuệ và từ; bố thí trở thành cao thượng khi được 
đồng hành với tuệ và từ; các pháp balamật khác cũng 
thế. Và tất cả là những pháp cần thiết của vị Bồtát để 
được giác ngộ Chánh giác. 

13- Các balamật được tu tập theo các 
cách nào? 


Có bốn phương pháp tu tập các balamật: 


Pháp độ -108- 


a- Tu tập mà không bỏ sót phước..., tâm cầu giác 
ngộ, thực hiện chúng mà không có thiếu sót. 


b-Thực hiện một cách triệt để với sự nhiệt tâm 
cao. 


c- Kiên trì thực hiện không ngừng nghỉ. 


d- Nõỗ lực chịu đựng với thời gian dài, không đi 
nửa chừng. 

Chúng tôi sẽ giải thích độ dài thời gian như sau: 

Để tâm cầu giác ngộ, bậc Đại nhân trước tiên 
quy y Phật như vầy: “Con xin quy y Phật”. Và bất kỳ 
khi nào có tài sản gì, trước tiên Ngài quyết định đó là 
vật thí tiềm năng trong tâm: “Bất kỳ vật cần thiết cho 
cuộc sống nào đến chỗ ta, ta sẽ bố thí cho những ai 
cần đến và chính ta sẽ chỉ dùng những gì còn lại”. 


Khi quyết định trong tâm hoàn toàn từ bỏ bất kỳ 
tài sản nào có được, dù có sinh mạng hay không có 
mạng sống. Vị Bồtát phải vượt qua bốn sự trói buộc 
của pháp bố thí là: không quen với việc bố thí trong 
quá khứ, sự thấp kém của vật được bố thí; sự tuyệt 
hảo xinh đẹp của vật được bố thí và sự lo lắng về mất 
mát. 

(1) Khi Bồ Tát có được những vật thí và có người 
xin, nhưng tâm Ngài không có ý nghĩ bố thí và Ngài 
không muốn bố thí. Ngài kết luận: “Chắc chắn là ta 
không có thói quen bố thí trong quá khứ, do vậy nên 
bây giờ ta không khởi lên sự mong muốn bố thí. Để 
cho tâm ta được hoan hỷ với sự bố thí trong tương 


Pháp độ -10Q- 


lai, ta sẽ bố thí. Với có được pháp nhãn trong tương 
lai, ta hãy từ bỏ những gì cần từ bỏ khi cần thiết”. 

Do vậy, Ngài bố thí một cách hào phóng, hoan 
hỷ khi từ bỏ, hoan hỷ khi được hỏi xin. 


Theo đó, bậc Đại nhân phá hủy, làm vỡ tan và 
loại trừ sự trói buộc thứ 1 của bố thí. 


(2) Lại nữa, khi vật thí thấp kém hay có khiếm 
khuyết, Bậc Đại nhân quán xét: “Do ta không có 
khuynh hướng bố thí trong quá khứ nên trong hiện 
tại đây, những vật dụng của ta bị khiếm khuyết. Do 
vậy, ta hãy bố thí bất kỳ thứ gì ta có dù là kém 
khuyết. Theo cách đó, trong tương lai ta sẽ đạt đến 
đỉnh của bố thí”. 


Do vậy, Ngài bố thí bất kỳ loại vật thí nào tuy 
kém khuyết, nhưng tâm Ngài hào phóng, rộng lượng 
và hoan hỷ khi từ bỏ, hoan hỷ khi được hỏi xin. 


Theo đó, bậc Đại Nhân phá hủy, làm vỡ tan và 
loại trừ chướng ngại thứ hai đối với bố thí. 


(3) Khi miễn cưỡng bố thí do sự xinh đẹp, tuyệt 
hảo của vật thí, bậc Đại Nhân tự quán xét: “Này 
người tốt bụng, ngươi không chú nguyện thành tựu 
giác ngộ cao thượng nhất và thù thắng nhất trong tất 
cả các trạng thái sao? Để tầm cầu giác ngộ, thật là 
thích hợp, khi ngươi bố thí vật tuyệt hảo và xinh 
đẹp”. Do vậy, Ngài bố thí những gì tuyệt hảo và xinh 
đẹp một cách hào phóng, rộng lượng; hoan hỷ khi từ 
bỏ, hoan hỷ khi được hỏi xin. 


Pháp độ -110- 


Theo đó, bậc Đại Nhân phá hủy, làm vỡ tan và 
loại trừ chướng ngại thứ ba đối với bố thí. 


(4) Khi bố thí và thấy mất mát, Bậc Đại Nhân 
quán xét như vầy: “Đây là bản chất của tài sản vật 
chất, chúng dễ bị mất mát và hoại diệt. Hơn nữa, do 
ta không bố thí những vật thí như vậy trong quá khứ 
nên tài sản của ta bây giờ bị suy yếu. Vậy thì ta hãy 
bố thí bất kỳ thứ gì ta có dù nhiều hay ít. Theo đó, 
trong tương lai ta sẽ đạt đến đỉnh của bố thí 
balamật”. Do vậy, Ngài bố thí bất kỳ thứ gì Ngài có - 
rộng lượng, hào phóng, hoan hỷ khi từ bỏ, hoan hỷ 
khi được hỏi xin. 


Theo đó, bậc Đại Nhân phá hủy, làm vỡ tan và 
loại trừ chướng ngại thứ tư đối với bố thí. 


Khi quán xét như vậy, theo bất kỳ cách gì thích 
hợp là các cách để loại trừ những chướng ngại đối với 
bố thí balamật. Phương pháp tương tự cũng được 
dùng với giới balamật và các balamật khác. 


Hơn nữa, sự tự từ bỏ của Đức Phật cũng là một 
phương thức để hoàn thiện các balamật. Vì khi bậc 
Đại nhân cố gắng tinh cần tu tập các pháp trợ đạo, 
gặp khó khăn phải chịu đựng, lấy hạnh phúc của 
mình và những phương thức hỗ trợ của mình hay khi 
bị thương tật do chúng sinh và các hành — khó vượt 
qua, khắc nghiệt, gây hủy hoại sức sống — khi đó 
Ngài quy y Phật và quán xét: “Fa từ bỏ chính mình 
đến Đức Phật. Những gì đến sẽ đến”. 


Pháp độ ~111- 


Vì lý do này mà Ngài không lay động, không lay 
chuyển, ít nhất cũng không do dự mà hoàn toàn vững 
tâm quyết định làm việc thiện. 


Nói ngắn gọn thì loại bỏ tự ngã và phát triển 
tình thương với người khác là các phương thức thực 
hiện các balamật. 


Bằng cách hiểu đầy đủ tất cả các pháp theo bản 
chất của chúng, bậc Đại nhân, người quyết định đạt 
được giác ngộ tối cao, không bị chúng làm cho ô 
nhiễm và tự ngã của Ngài bị loại trừ. 


Khi đó, nhờ tu tập tâm đại bi không ngơi nghỉ, 
Ngài coi tất cả chúng sinh như con thân thiết của 
mình, tâm từ bi và sự yêu mến họ tăng lên. Ở giai 
đoạn này, bậc Đại nhân, loại trừ các ô nhiễm như keo 
kiệt .... những pháp đối nghịch với các pháp trợ đạo 
và loại trừ được tham, sân và sĩ đối với chính mình và 
người khác, còn làm cho mọi người đến và đạt được 
độ chín muồi trong ba phương thức, bằng cách mang 
lợi ích lớn đến cho họ với 4 cơ bản lợi ích mà đồng 
hành với 4 nền tảng là bố thí, nói lời yêu mến, hành 
xử mang lại lợi ích và xả. 

Đại bị và đại tuệ của bậc Đại Nhân được trang 
điểm bằng bố thí. Bố thí của các Ngài được trang 
điểm và đồng hành với lời nói yêu mến, lời nói yêu 
mến đồng hành với cách hành xử mang lại lợi ích và 
cách hành xử mang lại lợi ích đồng hành với xả. 

Khi tu tập các pháp trợ đạo, Bồtát đối xử với tất 
cả chúng sinh không có ngoại lệ, tương đương với 
chính họ và bình đẳng với họ trong tất cả các trường 


Pháp độ -112- 


hợp, an lạc hay đau khổ. Và khi trở thành Phật, khả 
năng của các Ngài để giảng dạy cho nhân loại được 
hoàn hảo bằng cách mang lại lợi ích lớn đến cho họ 
với cùng bốn cơ bản lợi ích này, những cơ bản được 
tu tập bằng bốn nền tảng. 

Đối với các vị Phật, bố thí là tu tập nền tảng từ 
bỏ, lời nói yêu mến là tu tập nền tảng sự thật, hành 
xử mang lại lợi ích là tu tập nền tảng tuệ và xả là tu 
tập nền tảng yên bình. 

Về parinibbana (viên tịch), tất cả các vị Thánh 
Thinh văn Alahán và các vị Phật Độc giác hoàn toàn 
giống với bậc Chánh giác; giống hệt nhau mà không 
có phân biệt. 

Do vậy có nói: “Giải thoát của các vị ấy không có 
đa dạng”. 

Ngài chân thật, rộng rãi và yên bình 

Có tuệ và cảm thông 

Tất cả các pháp cần thiết đều làm xong: 

Hỏi còn điều thiện gì mà Ngài không thể thành 
tựu? 


Ngài là vị Thầy đại bï 

Vẫn còn tìm kiếm vì lợi ích của tất cả 
Không hề lo lắng trong mọi hoàn cảnh 
Ôi, tuyệt vời sao bậc Chiến Thắng! 


Bình thản với mọi pháp trên thế gian 
Với tất cả chúng sinh với tâm như một 
Tận cho đến khi trú trong lợi ích của chúng sinh 


^ 


Pháp độ -113- 


Ôi, tuyệt vời sao bậc Chiến Thắng! 


Luôn luôn hành động 

Vì lợi ích và hạnh phúc của tất cả chúng sinh 
Ngài không bao giờ ngừng nghỉ vì lo lắng 

Ôi, tuyệt vời sao bậc Chiến Thắng! 


14- Mất bao lâu để thực hiện balamật? 


Tối thiểu là bốn atăngkỳ (asankheuua) và 100 
ngàn kiếp trái đất (mahakappd); bậc trung là tám 
atăngkỳ và 1oO ngàn kiếp trái đất; và tối đa là 16 
atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. 

Chia làm ba là do những vị có tuệ vượt trội, có 
tín vượt trội và có tấn vượt trội một cách tương ứng. 
Vì những ai có tuệ vượt trội thì niềm tin (tín) và cố 
gắng (tấn) yếu; những ai có tín vượt trội thì tuệ trung 
bình (và tấn yếu nhất); và những ai có tấn vượt trội 
thì tuệ yếu nhất (và tín trung bình). 


Nhưng giác ngộ tối thắng phải được thành tựu 
do năng lực của tuệ như có nói trong chú giải. 





@)- Khoảng thời gian kiếp trái đất được ghi trong kinh điển chỉ qua 
những cách ví von, đó là nếu có một ngọn núi đá granit cao một do 
tuần (7 đặm) và tròn một do tuần, cứ mỗi trăm năm có một người đi 
ngang qua đó dùng một tấm phải phủi lên ngọn núi. Thời gian người 
đó làm mòn ngọn núi còn ít hơn cả thời gian của một kiếp trái đất. 
“Vô lượng” có nghĩa là rất nhiều kiếp trái đất; phải phân biệt được 4 
khoảng thời gian vô lượng tạo nên một kiếp trái đất, bốn thời kỳ kéo 
đài, tiến hóa, hoại và diệt. 


Pháp độ -114- 


Nhưng những vị khác cho rằng sự phân loại thời 
gian cần thiết cho Bồtát, được căn cứ theo tính chất 
thô, trung và tế trong sự tỉnh tấn của các Ngài. 


Một số vị khác cho rằng không có sự phân biệt 
giữa ba khoảng thời gian tương ứng với thời gian cần 
thiết cho các pháp trợ đạo của các Ngài được thành 
tựu, mà ngược lại còn được xác định bởi tính chất 
thô, trung và tế trong các pháp chín muôồi dẫn đến 
pháp Vô lậu (uữnuftiparipacamrua dharmnma). 

Các vị Bồtát cũng có ba thời điểm ước nguyện, 
là: Vào thời điểm Ngài là hạng người ugghafitaññu 
(khai thị giả), hay là người 0uipaficitafññu (quảng 
điễn giả) hoặc là người neuua (tu tập tuần tự). 

Trong số đó, bậc khơi thị giả có được những 
duyên hỗ trợ đầy đủ, nếu có khuynh hướng giác ngộ 
Thánh Thinh văn, vị ấy có thể đạt Alahán cùng với tứ 
vô ngại giải (pafisambhiđa) và sáu thắng trí khi nghe 
bài kệ bốn câu từ miệng Đức Phật Chánh giác, thậm 
chí khi Đức Phật chưa thốt ra cầu thứ ba. 


Hạng thứ hai (quảng diễn giả) có những duyên 
hỗ trợ, là nếu có khuynh hướng giác ngộ Thánh 
Thinh văn, vị ấy có thể đạt Alahán cùng với sáu thắng 
trí khi nghe bài kệ bốn câu từ miệng Đức Phật Chánh 
giác, thậm chí khi Đức Phật chưa thốt ra câu thứ tư. 


- Xem sự phân loại này trong kinh điển, A. ii. 135. 


Pháp độ -118- 

Và hạng thứ ba (neyya) có những duyên hỗ trợ 
để đạt Alahán cùng với sáu thắng trí khi nghe được 
bài kệ bốn câu từ Đức Phật Chánh giác. 

Ba hạng này, khi ước nguyện thành bậc Chánh 
giác và được Đức Chánh giác thọ ký. Khi đó, các vị ấy 
sẽ tu tập các balamật theo trình tự và đạt giác ngộ tối 
thượng theo thời gian nói trên cho từng hạng. 

Tức là bậc Khai thị giả có thời gian là 4 atăngkỳ 
và 100 ngàn kiếp trái đất; bậc Quảng diễn giả thì có 
thời gian là 8 atăngkỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất; bậc 
neyya thì có thời gian là 16 atăngkỳ và 1oo ngàn kiếp 
trái đất. 

Nhưng ngày qua ngày, các bậc Đại nhân này bố 
thí những đại vật thí như Bồtát Vessantara,0 cũng tu 
tập tất cả các balamật như vậy, thực hiện năm điều từ 
bỏ lớn, đạt đến đỉnh điểm cư xử tốt với thân tộc, tốt 
với thế gian và phát triển tuệ - các vị ấy giác ngộ 
Chánh giác trước khi tu tập các pháp balamật khác; 
điều này không thể được. Tại sao? Vì tuệ của các vị ấy 
không đủ chín muồi và vẫn chưa hoàn thành việc tu 
tập các pháp cần thiết để trở thành Phật. 

Như hạt chỉ chín muồi sau một thời gian cần 
thiết (để lớn lên), cũng vậy, giác ngộ tối cao chỉ được 
hoàn thiện sau khoảng thời gian nói trên. 





&)- Kiếp người áp chót của Bồtát, Ngài sẽ thành Phật trong kiếp làm 
người có tên là Siddhattha - Phật Gotama tương lai, Bồtát Vessantara 
là vị hoàng tử rộng lượng và vị tha. 


Pháp độ -116- 


Trước đó, thậm chí tỉnh tấn với toàn khả năng 
của mình, Bồtát cũng không thể thành tựu giác ngộ. 
Các balamật phải được tu tập theo khoảng thời gian 
nói trên. Nên hiểu như vậy. 


15- Những lợi ích của balamật? 


Những lợi ích của vị Bồtát đã ước nguyện được 
giải thích như vầy: 
Đó là những ai hoàn thành tất cả các pháp 
Hướng đến giỏi thoát Chánh giác 
Dù còn lang thang qua uòng sanh tử 
Trong uô số kiếp trái đất 


Nhưng không bao grờ rơi uào địa ngục Atù 
Không bao giờ rơi uào đoạn kiến 
Không bao giờ có thân khổng lô đen đúa 
Không bao giờ bị đói khát dù là ngạ quủ 


Dù tát sinh trong cối khổ 
Cũng không ở hạng thấp kém 
Khi tái sinh trong cõi nhân loại 
Không bao giờ bị đui 


Không bao giờ bị điếc 
Không bao giờ bị câm haụ què cụt 
Không bao giờ là người nữ 
Không bao giờ là kẻ hoạn haụ lưỡng tính 


Hướng đến giỏi thoát Chánh giác, 
Các Ngài không phạm ngũ nghịch trọng tội 


Pháp độ -117- 


Cuộc sống luôn trong sạch 
Giới không nhơ bẩn 


Không bao giờ giữ tà kiến 
Biết được nghiệp quả 
Được tái sinh uào các cối chư thiên 
Nhưng không phỏi cối uô tưởng 


Các Ngài đi xuất gia 
Xa rời tất cả các cõi sinh hữu 
Vì điều tốt của thếgian 
Tĩnh cần tu tập các balamật. 


Một số những lợi ích khác của balamật như sau: 
- Mười sáu pháp thù thắng mà bắt đầu bằng: “Chánh 
niệm và tỉnh giác, này Ananda, Bồtát từ cõi trời Đẩu 
Suất tái sinh vào thai bào” (D. i1, 12). 

Ba mươi hai điềm báo như: “Không bị nóng và 
lạnh” và “khi Bồ tát tái sinh cả mười ngàn thế giới 
rúng động và lay chuyển”... (D.ii, 15); và các pháp 
khác được ghi trong Bổn sanh, Buddhavamsa... như 
thực hiện các mong muốn của Bồtát, làm chủ 
nghiệp... Những lợi ích khác theo cặp như vô tham và 
vô sân vừa được đề cập. 

Hơn nữa, từ khi ước nguyện và được thọ ký, 
Bồtát giống như cha của tất cả chúng sinh vì lợi ích 
của họ. Do những pháp đặc biệt, nên Ngài đáng được 
cúng dường, đáng được tôn kính, đáng được kính 
trọng, là phước điền tối cao. 


Pháp độ -118- 

Nói chung thì Ngài gần gũi với nhân loại và phi 
nhân, được chư thiên hộ trì. Do tâm được đặt nền 
tảng trên từ và bi nên Ngài không bị thú hoang... làm 
hại. Dù tái sinh làm hạng chúng sinh nào thì Ngài 
luôn có sắc đẹp, danh tiếng, an lạc, sức mạnh và 
quyền thế vượt trội. 


Ngài mạnh khỏe và cường tráng, niềm tin của 
Ngài rất trong sáng, sự tỉnh tấn của Ngài cũng vượt 
trội, các ô nhiễm, chướng ngại và đam mê của Ngài 
Suy giảm. 

Do các ô nhiễm suy giảm nên Ngài dễ khuyên 
bảo, khéo léo, nhẫn nại, nhu mì, dễ thông cảm và 
hiếu khách. Ngài không bị sân, ác ý, hay dèm pha, 
độc đoán, ghen ty, bủn xin, tự cao, đạo đức giả, 
bướng bỉnh, kiêu căng, ngạo mạn và lơ đễnh. Ngài 
chịu đựng được sự tra tấn trong tay người khác 
nhưng không bao giờ tra tấn ai. Bất kỳ khi nào Ngài 
vào làng, nói chung không hề có nguy hiểm cũng 
không có sự nguy hiểm nào đến cho chúng sinh, nếu 
có thì lắng xuống. 

Và bất kỳ khi nào Ngài tái sinh trong các cõi khổ, 
không giống như những chúng sinh bình thường 
khác, Ngài không phải chịu khổ cực kỳ mà thậm chí 
còn có sự thúc giục cấp bách trong tâm. 


Do vậy, những pháp riêng biệt của Bậc Đại nhân 
— như cha của chúng sinh, đáng cúng dường... - được 
thấy trong các sinh hữu. Đó là những lợi ích của các 
balamật. 


Pháp độ -110- 


Hơn nữa, tuổi thọ, dung sắc, thân tộc, quyền 
chức, được tín nhiệm, có năng lực tâm linh lớn cũng 
là những lợi ích các balamật của bậc Đại nhân. 


Tuổi thọ trọn uẹn (auusampad) là độ dài kiếp 
sống hay tuổi thọ trong bất kỳ kiếp nào mà Ngài tái 
sinh; theo cách đó, Ngài quyết định làm bất kỳ điều 
thiện nào mà Ngài đã bắt đầu và tích lũy bất kỳ pháp 
thiện nào. 

Dung sắc trọn uẹn (rũpasampad8) là vẻ đẹp sắc 
pháp, duyên dáng hay đáng yêu; theo đó, Ngài được 
chúng sinh có sắc pháp như Ngài kính trọng. 


Gia tộc trọn uẹn (kulasampad) là sự tái sinh 
vào những gia đình tốt; theo đó, Ngài đáng được 
chúng sinh vẫn đang còn say sưa với những điều phù 
phiếm về sanh tộc... đến gần và chăm sóc. 


Quuền đầu đủ (issariuasampad) là có năng lực 
lớn, có ảnh hưởng lớn và có nhiều tùy tùng; theo đó, 
Ngài có thể mang lại lợi ích với 4 điều cơ bản mang 
lại lợi ích cho những ai cần và giảng Pháp cho những 
ai cần giảng. 

Được tín nhiệm (adeuuauacandfg) có nghĩa là 
đáng được tin tưởng, đáng tin cậy; theo đó, Ngài trở 
thành người có quyền cho chúng sinh và lời của Ngài 
không thể không quan tâm. 

Có năng lực lớn (mahanubhaquora) là có tầm 
quan trọng trong năng lực tâm linh; theo đó, Ngài 
không thể bị người khác chế ngự mà Ngài chế ngự họ 


Pháp độ -120- 
bằng Pháp, bằng sự cao thượng và những phẩm chất 
cao thượng của mình. 


Do vậy, đời sống tốt đẹp, là những lợi ích của các 
balamật của Bậc Đại nhân. Đây là các nhân làm cho 
phước đức Ngài lớn mạnh vô cùng và bằng những 
cách đó Ngài đưa chúng sinh đến và đạt độ chín muồi 
trong ba phương thức. 


16- Quả của balamật? 


Nói ngắn gọn thì quả của các balamật là trạng 
thái Bồtát hoàn hảo. 

Nói chỉ tiết thì đó là có thân sắc (rùpakaya) lộng 
lẫy với vô số những pháp thiện như 32 Đại nhân 
tướng, 8o tướng phụ, mùi thơm bay xa đến cả sải... 
và dựa vào đó, hào quang xinh đẹp từ thân 
(dhammakaygd) chói lòa vô lượng, mười lực, bốn 
điều khởi niềm tin nơi Đức Phật, sáu loại tuệ không 
có ở những người khác, 18 phẩm chất chỉ Đức Phật 
mới có... Và vô số những phẩm chất cao thượng 
khác của Đức Phật, thậm chí chính Đức Chánh giác 
cũng không thể mô tả hết được sau nhiều kiếp trái 
đất. Đây là quả của các balamật. 


Và có nói: 





@®- Dù có khái niệm Dharmakaya (pháp thân) trong Phật giáo 
Mahayana, đưa ra nghĩa bản thể riêng biệt như thể hiện sự đồng nhất 
trừu tượng về độ chín mùi cần thiết của Bồtát với toàn bộ các kiếp 
sinh hữu nói riêng. Ở đây, thuật ngữ dhammnakaya được dùng, chỉ 
đơn giản là để biểu thị các pháp tâm linh, xác định độ chín mùi của 
một vị Phật mà không có sự ngụ ý nói đến bản thể nào khác. 


Pháp độ -121- 


Nếu một uị Phật phải nói để tán dương một uị 
Phật, 
Riêng điều đó cũng phải mất đến một kiếp trái 
đất, 
Đã hết một kiếp trái đất, 
_—_ Nhưng lời tán dương bậc Chánh Đẳng Giác 
UẪn còn. 


Xin chấm dứt ở nơi đây. 


